Xã 


VnMath.Com . 
PHAN THANH QUANG 


TẬP MỘT 


-_ VnMath.Com 


PHAN THANH QUANG 


THUAI 
\Ì¡ 


TẬP MỘT 


'n lần thứ ba 


đì NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 1985 


` 


.VnMath.Com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc : Trần Tram Phương 
Tổng biên tập : Nguyễn Khắc Phi 
“Trưởng chi nhánh NXBGD tại thành phố HCM : 
Nguyễn Khương Đắc 


Biên soạm + PHAN THANH QUANG 
BiÊn rập : NGUYÊN VĨNH CẬN 
Bìa và mình họa : NGÔ TRỌNG HIẾN 
Biên iập mĩ thuật : ĐÀO NGUYÊN 

Sửa bản in + PHAM XUÂN DIỆU 


PHAN THANH QUANG 
Giai thoại toán học : T.1/Phan Thanh Quang, In lần thứ3, 
+ H: Giáo dục, 1996.¬ 116 tr.; 14/6 x 20,5em 


Mã số : SH049t5 51 (083) 


VnMath.Com : 


LỜI NÓI ĐẦU 
Vai trõ của Toán học trong sự phát triển của khoa học kí thuật là 
đều đã được khẳng định từ lâu. Có thế nói không quá đáng rằng 
những thành tựu của khoa học kí thuật trên tất cả mọi lính vực 
không thể có được nếu không có những công trình toán học ở đỉnh 
cao. Toán học đóng vai trò “chiếc chìa khóa”, “ngọn đèn chiếu” để 
nhân loại mở cửa vào kho tàng rực rở của rền văn mình. 


Toán học, cúng như mọi sản phẩm khác của trí tuệ con người 
không phải tự trên trời rơi xuống, mà bắt ngưồn trực tiếp, sâu xa từ 
cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của con người. 


Có người nói rằng con chim biết cảm nhận số trứng, con mèo biết 
cảm nhận số con của chúng, như vậy là chúng cũng có một chút “bản 
năng toán học”. Điều đó ta chưa đảm kết luận. Nhưng rõ ràng con 
người đã làm toán từ khi bất đầu được gọi là “CON NGƯỜI”. 


Thực vậy, con người đã "tư duy toán học” từ khi còn dùng hòn 
sỏi, ngón tay, nút thất tren dây để đếm aố người, số bò, số cung tên... 
của mình. Số học, rền tâng của toán học bất đầu từ những sáng kiến 
“bác học”: đó. 


Những kiến thức hình học bất đầu từ nhận xét hình dạng dây 
cung, Mật trời, mặt nước hồ, tia nắng. Ghi lại bằng nét khác trèn đá, 
đất, đo đạc bằng dây, bằng que... là viết những trang đầu tiên của bộ 
sách hình học đồ sộ ngày nay. 


Toán học không phải chỉ mang màu sắc “lí trí” mà còn xuất hiện, 
len lỏi, thấm sâu trong quan hệ xã hội, trong tình câm giữa con người 
với con người. Điều đó đã được thể hiện qua các bài toán dân gian, 
các cuộc thi đố vui dân dã. Ngày nay ai củng biết các bài toán kiểu 
“Tram trâu trăm bó cổ”, “Hàn Tín điểm binh”, “Nứ thần Thi ca và 
nử thần Sắc đẹp trao đổi táo và hoa”, “Bông sen trên mặt hồ”, “Lực 
sĩ Ásin chạy thi với rùa", “Vua Ấn Độ và bàn cờ”, “Hoàng đế Ip- 
An-Kuzơ cân vàng”...v.v... 

Nếu trong văn học có “văn chương truyền khẩu” thì tôi nghĩ rằng 
trong toán học cũng có “toán học truyền khẩu” kết hợp tài tình, đây 
sáng tạo cái “tư duy lôgic” với chất “hài”, chất “lãng mạn”, bằng một 
nghệ thuật độc đáo. Trong nhiều trường hợp, toán học chỉ là một cái 
cớ để người ta gửi gấm vào đồ những ước mơ, lời khuyên về đạo lí, 
một câu chuyện lịch sử, một ghi chép về phong tục... (như trong 
chuyện “Pakhôm mua đất” của Tônxtôi, “Toán học và quyền thừa kế", 
“Đếm vết thương ăn tiền”, “Đội quân Harôn có bao nhiêu người”, 


- : 3 


_ VnMath.Com 


“Giôdep dùng toán cứu hai người”, “Anh mà đoán đúng thì em chịu 
liên”...) : ` 

Trải qua thời gian, các câu chuyện toán học đần đần` mang dấu ấn 
rõ nét của sự phát triển toán học, từ chỗ thô sơ dân dã, trở thành 
hiện đại, tỉnh vi (như trong chuyện “Ơle và bài toấn 7 chiếc cầu”, 
“Cái vòng quái quỷ của Mơbius”, “Số cá âm dự báo thiên tài Pôn- 
Điraec”...) 

Trong tập sách nhỏ này, dưới cái tên “Giai thoại toán học”, tác giả 
có ý định tập hợp những câu chuyện toán học có liên quan đến một 
truyền thuyết, một sự tích lịch sử, một phong tục, một giai thoại về 
cuộc đời của một danh nhân, một câu chuyện có nội dung toán học 
được lưu truyền trong dân gian, trong báo chí, sách vở... 

Đây không phải là tuyển tập các câu chuyện vui về Toán, vì củng 
như trong văn học, trong Toán học cúng có câu chuyện toán vui, mà 
củng có câu chuyện toán buồn, làm rơi nước mất (như chuyện 
“Pakhôm mua đấy” của Tônxtôi, “Tài tình chỉ lắm cho trời đất ghen” 
nói về tiểu sử Galoa, “Đếm vết thương ăn tiên”...) 

Đây củng không phải là tuyên tập các bài toán đố lất léo, vì nội 
dung toán chỉ là một cái cớ để đưa đẩy câu chuyện cho thêm phần 
hấp dẫn. Có nhiều giai thoại mà nội dung toán học không vượt quá 
bốn phép tính sơ cấp, nhưng nội dung xã hội, lịch sử, phong tục thì 
khá phong phú, độc đáo. 

Lâu nay ai cũng nghỉ rằng “toán học là khô khan”. Nghĩ như vậy 
cũng có lí do, vì chỉ liếc qua danh mục sách toán trong thư viện, 
trong hiệu sách, củng đã thấy đau đầu, toàn là “luyện thi”, “toán 
mẫu”, “ôn tập”, “hướng dấn”, "phân loại” v.v... 

Tác giả hi vọng rằng cuốn “Giai thoại toán học” sẽ đem đến cho 
bạn đọc những phút giải trí thoải mái và nhứng phát hiện thú vị, bất 
ngờ. Thú vị vì các màu sắc phong phú về thiên nhiên, lịch sử, phong 
tục, xã hội, địa lí của nhiều vùng khác nhau trên Trái đất. Bất ngờ vì 
nội dung toán học được cài rất khéo, tưởng là khó mà hóa dễ, tưởng 
là đễ mà hóa ra củng khó. 

Ý định của tác giả là như vậy, không biết có đạt được hay không. 

Nếu có chỗ nào sai sót, mong bạn đọc đánh cho hai chứ “đại xá” 
và gửi cho tác giả những ý kiến nhận xét, phê bình để tác giả sửa 
chữa trong lần in sau. Mong lắm thay ! 

Xin chân thành cảm tạ. 


TÁC GIÁ 


VnMath.Com. 


VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ 
(Nhân dịp lần in thứ hai} 


Seu khi cuốn “Giơi thoại toán học - tập một” ra đời, tác giả 
đã nhận được nhiều thư động uiên, khuyến khích quý báu của 
bạn đọc gồn xơ. Báo “Tuổi trẻ” uà tạp chí “Toán học uà tuổi trẻ” 
đã có bài giới thiệu cuốn sách này uới những tình cẳn tu úi. 
Tác giả xin có lời cám ơn chung đến bạn đọc kính nến. 

Túc giả cũng nhận được nhiều ý kiến nêu lên một số thiếu 
sót của sách. Nhiều bạn đọc đề nghị tác giả bồ sung thêm “giai 
thoại toán học của Việt Non”. Khi uiết cuốn này tác giả cũng cô 
ý định như uậy, nhưng thấy khó quá, không biết tìm tài liệu ở 
đôu. Tóc giả mong nhận được sự giúp đỡ để cuốn sách đáp ứng 
yêu cầu của bạn đọc. „ 

Để đền đáp tình càm của bạn đọc đối uới "Giai thoại toán 
học - tập một”, tác giả đang cố gắng hoàn thành “Giai thoại toán 
học - tập hai”. 

Tóc giả hy uọng cuốn thứ hai sẽ phần nào làm bạn đọc kính 
mến hài lòng 

Hè 1994 
TÁC GIẢ 


VnMath.Com 


MÈO HAY CHÓ CHẠY NHANH ? 


Qánh xiếc Bacnum có một thời nổi tiếng trên thế giới. 
Nhằm quảng cáo, nhà nghệ sĩ xiếc thú đề nghị Xamlôi - chuyên 
gia bậc thầy của Mi về toán đố vui ở cuối thế kỉ XIX - ra cho 
một bài toán đố. Ai giải đúng sẽ được một phần thưởng lớn. 
Đài toán sau đây đã một thời thành câu chuyện rôm rả, thậm 
chí thành cãi vã, khắp nơi : 

“Một con chó và một con mèo - là nhưng con vật làm xiếc, 
được huấn luyện đặc biệt - chạy thi 100 fút lượt đi và lượt về 
(1 fút = 12 insơ = 0,305m). Con chó chạy mỗi bước 3 fút, con 


VnMath.Com 


mèo chạy mỗi bước 2 fút, nhưng nó nhảy được 3 bước thì đối 
thủ của nó mới nhảy được 2 bước. Vậy kết cuộc ra sao ? 


Sẽ công bố đáp số và phát thưởng vào ngày 1 tháng 4” 


Cần chú ý là ngày 1 tháng 4 hàng năm là “ngày con cá”, 
tức là ngày nói đối, đánh lừa nhau cho vui, đến 24h mới giải 
đáp mẹo lửa. Mẹo lừa càng kín, tàng tỉnh vi, thì giải đáp càng 
vui, càng bất ngờ... 

Đài giải chính quy : 

Để vượt qua toàn bộ quãng đường và trở về thì mèo phải 
nhảy đúng 100 bước. Chó phải nhảy 102 fút đi và 102 fút về. 
Thực vậy, ở bước 33 chó vượt được 99 fút, nó phải nhảy thêm 
1 bước nửa, nghĩa là nó đã vượt vạch giới hạn 2 fút. Vậy muốn 
vượt hai lần quãng đường chó phải nhảy 68 bước. Mèo nhảy 3 
bước thì chó mới nhảy được 2 bước ; vậy mèo nhảy 100 bước 
thì chó nhây được 


ˆ x 100= 662 (bướ 
Ý x 100 = 66^ 
3 ạ (bước) 


Vậy mèo thắng cuộc. 


Ngày 1 tháng 4 Bacnum cho lời giải khác hẳn ! Dựa vào đề ˆ 
ra “nó nhây được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 
bước” Baenum giải thích là “chó nhảy được 3 bước thì mèo 
nhảy được 2 bước”. 


Chữ “nó” ở đây hiểu là “chớ” thì cũng được chứ sao ? Nếu 
như vậy thì chó đến trước sau 68 bước nhảy, còn mèo trong lúc 
đó mới vượt được 90 fút và 8 insơ. 


Nghe nói khi Bacnum đưa ra lời giải đó, thiên hạ ở Luân 
Đôn thất vọng và chửi bới um sùm, đến nỗi cảnh sát phải đến 
giải tán đám người cãi nhau tụ tập trước rạp xiếc, đòi Bacnum 
ra tranh luận. l 


- —— VnMath.Com 


CHÀNG THỢ GIÀY VUI TÍNH Ở CHICAGÔ 


Chicagô là một thành phố nổi tiếng về thói chơi ngông, tính 
ngang tàng pha chút “dí dỏm' Ănglê”, nhưng có phần thô bạo 
hơn... 

Có một anh chàng chủ hiệu giày, chuyên môn đưa ra các 
câu đố vui, trong đó các câu nói về những đôi giày do mình 
sản xuất ra, vừa để quảng cáo, vừa để giải trí. 

Anh ta sản xuất ba đôi giày y hệt nhau. Thay vì xếp ba đôi 
(phải-trái) vào ba hộp, anh ta lại xếp “phải-phải”, “trái-trái” 
“phẩi-trái”. Ngoài nắp hộp anh ta đán một tấm nhãn ghi không 
đứng với loại giày trong hộp. Ví dụ trong hộp đựng giày “phả¡- 
trái” thì tấm nhân ở ngoài đề là “phải-phải” hoặc “trái-trái”. 


8 


VnMath.Com 


Mở một hộp nào đó ra, chỉ cần rút một chiếc giày thôi, bạn 
có thể biết hộp nào đựng đôi giày loại nào không ? 

Xin để các bạn suy nghĩ cho vui. Chỉ mách các bạn một thủ 
thuật nhỏ : chọn hộp có nhãn “phải-trái” rút ra một chiếc. 

Nếu chiếc rút ra là “phải” thì, vì nhãn không ghi đúng loại 
đôi giầy trong hộp nên... 


THÁP BECƠN CÓ BAO NHIÊU DẬC ? 


Ở Giecxi, trên bờ biển, có một ngôi tháp cổ đã đổ nát, tên 
là Becơn. Theo dân trong vùng, thì xưa kia tháp này cao không 
thua gì tháp Babilon trong kinh thánh, và được dùng làm tháp 
đèn biển. 

Cách đây vài trăm năm, sau một vụ cháy kinh khủng, tháp 
Becơn đã cháy rụi. Nay chỉ còn lại một cây cột cháy sếm, cao 
độ 60 fút. Theo tài liệu cũ còn lại, tháp cao 300 fút, là một độ 
cag khá vĩ đại, so với khoa học kĩ thuật thời đó. 

Tháp là một cây cột lớn gồm nhiều trụ to hợp lại, bao 
quanh cột là một cầu thang có tay vịn bằng sắt dẫn lên trên. 
theo hình xoáy trôn ốc. Câu thang bao quanh cột đứng 4 vòng. 
Trên mỗi bậc thang có một thanh sắt đỡ lan can. Các thanh 
sắt cách nhau 1 fút, vậy có bao nhiêu bậc thang trên chiếc 
thang hình xoáy trôn ốc ? 

Cần nói thêm là đường kính (của hình trụ tưởng tượng trên 


1 
đó có cắm các thanh sắt) là 23 fút 10 3 insơ. 


Thuyền trưởng Háp, người còn lưu giữ bức tranh cổ của 
tháp, nói rằng : 

- Chưa có ai tính đúng số bậc thang. Chắc phải nhờ nhà 
toán học tính giúp. 

Sau đây là một lời giải : 

Nếu bạn kẻ một đường chéo trên tờ giấy hình chứ nhật, sau 
đó cuộn tờ giấy thành một cái ống, thì đường chéo đó thành 
một đường xoáy trôn ốc chạy quanh ống. Vậy có thể xem đường 


9 


ˆVnMath.Com 


xoáy ốc chạy quanh M 
cột. như là cạnh 
huyền của một tam 
giác vuông. Ở đây 
tam giác vuông đó 
quấn quanh cột 4 
vòng. Đáy của tam 
giác vuông đó dài gấp 
4 lần chu vi của cột 
(tức lớn hơn đường 
_kính của nó 4 lần), 
tính ra nó xấp xỉ 300 
fút. Vậy độ dài của 
nó bằng độ cao của 
tháp. : 
Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì độ cao của tháp 
không dính líu gì đến cách giải bài toán này, hả 
Cũng không cần tính độ dài của thang làm gì, vì các thanh 
đỡ cách nhau 1 fút, thì khi ta đo-khoảng cách đó trên đáy của 
hình tam giác vuông, chúng cúng sẽ cách nhau chừng ấy trên 
cạnh huyền, dù cho cạnh huyền có độ dài như thế nào đi nửa. 
Vì đáy của hình tam giác vuông có độ dài 300 fút nên thang 
xoắn ốc có 300 bậc. 
Vậy số bậc thang của tháp Becơn là 


300 
TT. = 300. 


10 


VnMath.Com 
ĐỒNG HỒ NGƯNG CHẠY LÚC NÀO ? 


Có một bài hát cổ nói về chiếc đồng hồ cũ kĩ của một cụ 
già gần đất xa trời. Chiếc đồng hồ rất cao, cao cho đến nỗi 
không đặt trên giá được mà phải đặt trên nền đất đã gần 
100 năm. 

Đồng hồ này có một cái tật không sửa chứa được : Khi kim 
phút đụng kim giờ thì đồng bồ ngưng lại. 

Cụ già đã buồn lại bực mình. Mỗi khi đồng hồ ngưng lại do 
kim phút đụng kim giờ, cụ quát tháo ầm ï, miệng đây nước 
bọt, đầu bạc rung rung, mắt long lên sòng sọc. 

Có một hôm, đúng lúc kim phút đụng kim giờ, đồng hồ 
ngưng lại, cụ quá xúc động, té xỉu, ngất luôn. 

Nội dung bài hát cổ dân gian được vẽ trên một bức tranh, 
có hình người đàn bà ngồi trâm tư ghỉ chuyện đời, tượng trưng 
cho thời gian, và lưỡi hái của Thần chết phía sau lưng như 
từng ngày, đợi giờ ra tay. 

Trên mặt đồng hồ ở bức tranh, kim giây nằm ở vị trí quá 
số 5 một chút. 

l Với vị trí kim giây đó thử tìm xem đồng hồ ngưng lúc mấy 
giờ ? 

Xin nhường cho bạn đọc giải bài toán này với một gợi ý 
nhỏ : Tính xem hai kim chập nhau vào những giờ nào, vị trí 
kim giây ứng với giờ nào là hợp lí. 


5 
Đáp số : 9 giờ 49 phút 5 T. giây 


NIUTƠN 
: (lssane Newton) 
(TỪ MỘT QUẢ TÁO RƠI) 


Nói đến Niutơn là nói đến định luật vạn vật hấp dẫn. Luật 
này được Niutơn phát biện ra khi quan sát quả táo rơi trong 
một buổi trưa ngồi nghỉ trong vườn. Ông tự hỏi : “Tại sao quả 
táo luôn luôn rơi vào tâm Quả đất, không bao giờ rơi chệch 
khỏi phương thẳng đứng ? Chắc phải có một lực hấp dẫn vật 


11 


VnMath.Com 


. Quả đất hấp dẫn quả táo, và ngược lại quả táo hấp dẫn 
tất...” ` 

u chuyện “quả táo rơi” không biết có thật bay không, 
; có một điều chắc chắn là chính Niutơn là người phát 
ra luật hấp dẫn, và trên cơ sở đó là ông tổ của môn cơ 
hiên thể và cơ học Trái đất, người sáng lập môn Vật lí 
học. 

utơn sinh ngày ð tháng 1 năm 1643, con nhà điền chủ ở 
ôc, miền Nam nước Anh. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, 
h ở với bà. Tính tình trầm lặng, thể lực yếu, Niutơn hay 
ì bè bắt nạt. Nhưng Niutơn đã nghĩ ra một cách trả thù 
áo : học thật giỏi để chúng bạn nể sợ. 

tuổi thi vào Đại học Tổng hợp Cambrigiơ. 

g thích mày mồ sáng chế các đồ chơi như cái cối xay, 
hồ nước, đồng hồ mặt trời. 

utơn rất khiêm tốn. Ông nói : “Tôi thấy mình như một 
rẻ chơi đùa trên bãi biển, vui sướng mỗi khi nhặt được 


VnMath.Com 


một viên sỏi xinh hoặc một chiếc vỏ sò đẹp với hình dạng lạ 
thường, trong khi đại dương chân lí bí ẩn mênh mông nằm 
ngay trước mắt tôi”. 

Ông lãnh đạo Hội khoa học Hoàng gia Anh trong 23 năm. 

Ông mất ngày 2l tháng 3 năm 1727. Trên bức tượng của 
ông dựng ở Đại học Cambrigiơ có khắc câu : 

“Người vượt lên nhân loại bằng sức mạnh tư tưởng 
của mình”. : 


50 NGƯỜI ĂN I QUÁ TRỨNG ĐỦ NO 


Ở Madagaxca xưa kia có một loài chím rất to - loài Epionít 
(epionis) trứng đài 28cm. Ta đã biết trứng gà đài em. Vậy thể 
". ẻẽ „ ( 28 \3 2 : 
tích của quả trứng Epionit gấp ( s ) lần thể tích trứng gà 
13 


l — VnMath.Com 


Ma (^T }` = 110 


ð0 người ăn 1 quả trứng Êpionít (epionis), tức 170 quả 
trứng gà cũng tạm đủ 


GIÔDĐÉP DÙNG TOÁN CỨU HAI NGƯỜI 


Vếtspaxiên (Vespasien) là Hoàng đế La Mã trong thế kỉ thứ 
nhất. Ông là một người kiên nghị, có đâu óc hài hước. Khi đưa 
cho Tituýt (Titus) - con trai ông-đồng tiền có được do sắc thuế 
đánh vào nhà vệ sinh, ông nói : “Con ngửi đi, đồng tiền có mùi 
gì đâu !” 

Thời ấy có Giôdép là nhà viết sử bị Vétspaxiên truy nã vì tổ 
chức chống lại triều đình. Tục truyền rằng năm 67, Vétspaxiên 
tìm được hang ẩn náu của Giôdép và 40 đồng chí của ông. 
Vótspaxiên kêu gọi 4l người ra hàng, nếu không thì sẽ tàn sát 
tất cả. Đa số muốn tự sát, quyết không đầu hàng. Chỉ có hai 
người nói riêng với Giôdép là vì hoàn cánh riêng, muốn đầu 
hàng để sống. Giôđdép rất thông cảm với hai người đó và đặt ra 
một “quy tắc” như sau, được tất cả mọi người nhất trí 
thi hành : 

41 người đứng thành vòng tròn. Người thứ 1 cầm dao đếm 
1, rồi đưa dao sang người thứ hai. Người thứ 2 đếm 2 rồi đưa 
sang người thứ 3. Ai đếm số 3 thì tự sát ngay. Người thứ tư 
cầm dao lại bắt đầu đếm số 1, người thứ 5 đếm số 2, người thư 
6 đếm số 3 xong tự sát ngay... Cứ như thế mà tiếp tục từ vòng 
này qua vòng khác (người nào chết rồi hiển nhiên là không 
đếm được nửa). Cuối cùng còn lại 2 người muốn sống. 

Hỏi Giôdép phải sắp xếp 2 người muốn sống ở vị trí nào ? 
Để giải bài này chỉ có cách làm các “phép thử” triệt để, rồi rút 
ra kết quả, không còn cách nào khác, Phép thử cho biết, nếu 
số người được đánh số từ I đến 41 thì các “số tự gát” khi con 
đao chuyển từng vòng là : 


Vòng thứ 1 các “số tự sát” là 3, 6, 9... 36, 39 
14 


VnMath.Com 


Ï Vòng thứ 2 là : 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28, 32, 37, 41 


Vòng thứ 3 còn 18 người và có 6 người chết mang số 7, 13, 
20, 26, 34 và 40 


Vòng thứ 4 có 4 người chết mang số 8, 17, 29, 38 
Vòng thứ 5ð có 2 người chết mang số 21 và 25 
Vòng thứ 6 có 2 người chết mang số 2 và 22 
Vòng thứ 7 có 2 người chết mang số 4 và 35 


Cuối cùng còn sót lại 2 người sống mang số 16 và 31, Vậy 
Giôđáp phải xếp hai người muốn sống vào số 16 và 31. 

Chú ý là bài toán này hiện nay chưa có phương pháp giải, 
ngoài “phép thử” để loại đần, 

Trong giờ phút nguy nan, cái chết kề bên cổ, mà Giôdép đã 
xếp đúng hai người muốn sống vào số 16 và 31 để cứu họ, thật 
là quá ư thông minh. 


Nhưng đó là một truyền thuyết... 


XEMOEN KÔNRÍT - NHÀ THƠ YÊU TOÁN 


Ít ai nghĩ rằng nhà thơ Mĩ nổi tiếng Xemoen Kônrit cũng 
quan tâm đến toán như quan tâm đến thơ. 


Trong một cuốn sách xuất bản năm 1957, ông viết : 

“Bạn hãy nghĩ một số. Nhân số đó cho 2. Cộng với 12. Lấy 
tổng chia cho 2. Lấy kết quả đó trừ đi số bạn nghĩ. Đáp số là 
6. Đúng không ?” (Bạn nghĩ xem, tại sao Xônrít đoán đúng ?) 

Trong mệt cuốn sách khác ông có đưa ra bài toán đố vui, có 
màu sắc “dân gian” : 

“Có một anh chàng lẻn vào vườn hái táo. Khi đi ra bắt buộc 
phải qua ba cái cổng, mỗi cổng có một người gác. Qua cổng thứ 


1 1 
nhất, anh chàng phải biếu > số táo cộng Fì quả táo. Qua cổng 


1 1 
thứ hai, phải biếu ? số táo còn lại cộng ? quả táo. Qua cổng 
15 


VnMath.Com 


Roổt 1 =. 
thứ ba phải biếu ? số táo còn lại cộng P quả táo. Rốt cuộc anh 


chàng chẳng còn quả táo nào cả. Hỏi lúc đầu, anh chàng có ít 
nhất mãy quả ?” 

Để giải bài toán này chỉ cần rất ít kiến thức đại số. Xin để 
bạn đọc tự làm. Đáp số là 7 quả. 

Cũng như các nhà văn, nhà thơ khác (Tônxtôi, Giuynlơ 
Vécnơ, Xuyf..) Kônrít xem toán học là một hoạt động tư duy 
bổ ích, thú vị, không thể thiếu được trong cuộc sống hàng 
ngày. 

Kônrít cũng có nhiều bài báo bàn về việc dạy số học cho các 
em lớp Một 

Các bài toán của Kônrít không có gì mới lạ, nhưng chứng tổ 
nhà thơ khi “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” vẫn dành cho 
toán những tình cảm tốt đẹp. 


16 


VnMath.Com 


3 ĐỒNG ĐÁ BIẾN ĐI ĐẦU ? 


Trong cuốn “Không sợ toán học” của nhà toán học Tiệp 
Khắc Xecdlavơxếch (Sedlavcek) có bài toán vui sau đây, thường 
được dẫn chứng để minh họa cho “cái bấy toán học”: h 


Trong một quán ăn, hai bạn thanh niên ăn xong, được chủ 
quán tính tiền ăn là õ0 đồng. 8au khi họ rời khỏi quán, chủ 
quán tính lại, thấy rằng tiền ăn chỉ có 45 đồng. Vốn là một 
người thật thà, chủ quán cho con chạy theo, tìm hai thanh niên 
trả lại 5 đồng. Cả hai rất cảm động về đạo đức của chủ quán, 
và công sức của đưa bé, đồng lòng cho nó 1 đồng, còn 4 đồng 
chia nhau, mỗi người 2 đồng. Như vậy trước sau mỗi người đã 
trả 2ö đồng — 2 đồng = 23 đông. Hai người do đó đã trả 46 
đồng, cộng với 1 đồng cho em bé là 47 đồng. Vậy còn 3 đồng 
nữa chạy đi đâu ? Thật là kì cục ! 


Bài toán đố vui này làm khá nhiều người lúng túng. 


2-G1m 17 


VnMath.Com 


Ở đây không giải bài này, để các bạn suy nghĩ một chút cho 
vui, xem 3 đồng đã biến đi đâu ? 


MỖI NỮ THẦN NHẬN BAO NHIÊU TÁO VÀ HOA ? 


Một câu chuyện thần thoại Hi Lạp nói về các nữ thần Sắc 
đẹp và Thi ca chía nhau những quả táo và nhứng bông hoa 
bằng vàng, được truyền từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Và ai 
là tác giả của câu chuyện thì hiện nay cũng chưa xác định 
được, mỗi thời nói một khác. 

Nhưng rõ ràng nội dung câu chuyện có mang một chút màu 
sắc toán học. Do đó người ta nghi rằng chính Ơclit hay Aesimet 
đã sáng tác ra câu chuyện để lồng nội dung toán học vào, mặc 
đù trước đó nhiều thế kỉ Hôme đã nói đến các cô con gái của 
thần Dớt cùng với hoa và táo của họ. 

Vậy tốt nhất ta đọc bản phỏng dịch bài thơ sau đây từ tiếng 
Hi Lạp : 

“Trong uườn Olympia, ba nữ thần Sắc đẹp uừa dạo chơi 

Vừa hải những bông hoa xanh, đỏ, trắng, hồng. 

Bỗng có chín nữ thần Thì ca xuất hiện trên đường, 

Tay ôn những quả táo Uằng rực rỡ 

Của những cây táo mọc đầy trong uườn cây diệu kì Ghexpirit 

Mỗi thần Thị ca tặng các thồn Sắc đẹp uời quả ngon lành, 

Về nhộn lại nhiều bông hoa đẹp xinh. 

Bạn hãy nói đi, mỗi thần nhận bao nhiêu táo, 

Bao nhiêu hoa oà loại hoa nào Uậy, 

Nếu như (theo tục truyền) uào cuối buổi dạo chơi. 

Các thần mang uề một số quà bằng nhau." 

Ta chuyển nội dung bài thơ ra thành bài toán cho đỡ 
“rắc rối” : 

3 thần Sắc đẹp ôm những bó hoa gồm đủ 4 màu, Số hoa 
mỗi thần mang đều bằng nhau, số hoa của mỗi màu cũng bằng 
nhau. 


18 


VnMath.Com 


9 Thần Thi ca mang táo. Số táo mỗi thần mang đều bằng 
nhau. 

Sau khi gặp nhau, họ trao quà. Kết quả là mỗi vị Thần đều 
có số quà (hoa và táo) bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi Thần Sắc 
đẹp mang ít nhất mấy bông hoa, mỗi thần Thi ca mang ít nhất 
mấy quả táo, biết rằng sau khi trao quà mỗi thần có số táo 
bằng số hoa. 

Gọi số hoa lúc đâu mỗi thần Sắc đẹp mang là x, số táo lúc 
đầu mỗi Thần Thì ca mang là y. Ta có 3x = 9y ®x = 3y. Số 
hoa phải là bội của 48, vì 12 vị thần đều có đủ 4 màu hoa. 

Vậy x = 4Bn. 

Số hoa bằng số táo, vậy 48n = 3.y = y = lồn ; n nhỏ nhất 
là 1. Vậy y = 16 và x = 48. 

Kết quả : Số hoa mỗi thần 8ắc đẹp mang là 48 (mỗi màu 12 
hoa). Số táo mỗi thân Thi ca mang là 16. Sau khi trao quà, mỗi 
thần có 12 hoa (mỗi màu 3 hoa) và 12 táo. 


18 


VnMath.Com 


ĐỘI QUẦN CỦA HARÔN CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI 


Hiarôn (Harold) H, vua nước Anh, người Xắcxông, cầm quyền 
từ năm 10ð3, chết trong trận Haxtinh (Hastings ) năm 1066 
khi đánh nhau với người NÑoócmaăng. 

: Trận Haxtinh xảy ra ngày 14 tháng 10 năm 1066. 

Đội hình của quân Harôn là 13 khối vuông, có số người như 
nhau, 13 khối vuông đó di chuyển đẹp mắt, không bị biến dạng. 
Vừa tiến vừa hô vang khẩu lệnh chiến đấu, rất hùng dũng. 

Cái giỏi của IHiarôn là biến được 13 khối vuông đó thành 
một khối vuông lớn, nếu kể cả Harôn. Vậy lúc đầu, đội quân 
gồm bao nhiêu người ? 

Để giải bài này ta phải giải phương trình vô định 

13x? + 1 = XZ 

(x là số người trên cạnh hình vuông nhô ; X là số người 
trên cạnh hình vuông lớn) 

Giải ra tìm được x = 180 và X = 649. 


Số người lúc đầu là 421.200 (= 13.1803) và số người lúc sau 
là 421201 (= 640? 


GIẢI THƯỜNG PHINXƠ VỀ TOÁN 


Chúng ta đã biết nhiều về “Giải thưởng Nôben” dành cho 
những người có công trình khoa bọc xuất sắc phục vụ 
nhân loại. 

Ñôben là nhà khoa học Thụy Điển (1833 - 1896) người đâu 
tiên tìm ra thuốc nổ đynamít, được sử dụng rất nhiều trong 
quân sự. Ân hận vì phát minh của mình làm cho nhân loại đau 
khổ thêm, khi chết, ông để lại một gia tài khổng lồ đặt vào 
một trương mục ngân hàng, với lời di chúc dành tiền lãi làm 
giải thưởng cho các “công trình khoa học xuất sắc vì hạnh 
phúc con người”. 

Không hiểu vì sao khái niệm “công trình khoa học” ở đây 


20 


VnMath.Com 


không kể đến toán học. Chẳng lẽ toán học không có vai trò gì 
trong việc phát triển khoa học ? 

Để “sửa chứa” hiện tượng bất thường vô lí đó, có một người 
tên là Bônzanô (không phải nhà toán học Bônzanô trong toán 
giải tích), đặt ra một giải thưởng khoa học, trong đó có toán ' 
học. Nhưng có lẽ thấy toán học còn bị lép vế, chưa được coi 
trọng đúng mức, một người Canada tên là Phinxơ đã đề nghị 
tạng cho các nhà toán học trẻ (dưới 40 tuổi) xuất sắc hai giải 
thưởng, mỗi giải giá trị 1500 đôla Canada. Ngoài ra còn tặng 
huy chương vàng, khắc tên người được giải. 

8au này còn có người khác (đề nghị giấu tên) tặng thêm hai 
giải thưởng nửa. 

Như vậy, cứ sau 4 năm, sẽ có 4 giải thưởng trao cho các 
nhà toán học trẻ. 

Năm 1966 có 4 nhà toán học trẻ được giải thưởng là 
Xmayin và Côen (Mỹ), Átchia (người Ảnh gốc Arập) và 
Grôtendích (Pháp gốc Do Thái). 

Chú ý là Xmayin và Grôtendích là những chiến sĩ hòa bình, 
ủng hộ nhiệt tình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân ta. 

Grôtendích đá qua Việt Nam để giảng bài trong thời gian đế 
quốc Mỹ dội bom úc liệt vào Hà Nội. Ông cũng đội mũ rơm, 
cùng sinh viên Việt Nam xuống hầm trú ẩn, đi thăm các lớp 
học nơi sơ tán... 


21 


VnMath.Com 


BÀI TOÁN CỔ “CON THUYỀN CHỚ LÍNH QUA SÔNG” 


Có nhiều bài toán cổ lấy “mô típ” quen thuộc “Con thuyền 
qua sông chỉ chở được một (hoặc hai v.v...) người... ” ; “ Con 
thuyền qua sông chỉ chỗ hai người cùng phái (nam hay nử)” ; “ 
Con thuyền chở con dê và bắp cải...” v.v.... 

Nội dung của bài toán là làm sao thực hiện được việc 
chuyên chở qua sông thỏa một số điều kiện. 

Thông thường việc giải các bài toán này không đòi hỏi kiến 
thức số học, đại số, hình học nào, mà gần như chỉ cần có sáng 
kiến đời thường, cộng thêm sự kiên trì mày mò... 

Sau đây là một bài toán cổ Nga với chủ đề “Chở lính qua 
sông” : 

Có một toán lính muốn qua sông nhưng không có thuyền. 


VnMath.Com 


Họ thấy hai em bé đang chèo một chiếc thuyền giữa dòng, họ 
vẫy gọi các em vào bờ để mượn thuyền. 

Các em vui vẻ nhận lời, nhưng chiếc thuyền bé quá ! Nó chỉ 
có thể chổ hai em bé, hoặc một người lính mà thôi, không thể 
chờ hơn được. Làm sao chở được cả toán lính và hai em bé qua 
bên kia sông được đầy đủ, không bỏ lại một ai ? 

Xin để các bạn suy nghĩ, với một gợi ý nhỏ : 

Trước hết hai em bé qua sông. Đến bờ bên kia, một em lên 
bờ chờ đó, một em chèo trở lại... 

Nếu có 12 người lính thì thuyền cần qua lại mấy lần mới 
chở hết ? 


NGỰA VÀ LA 


Sau đây là một bài toán cổ đơn giản, có tính chất dân gian. 
Cách giải cũng đơn giản. 

“Ngựa và la đi cạnh nhau cùng chở vật nặng trên lưng. 
Ngựa than thở về hành lí quá nặng của mình. La đáp : "Gậu 
than thở nỗi gì ? Nếu tôi lấy của cậu một bao thì hành lí của 
tôi nặng gấp đôi của cậu. Còn nếu cậu lấy ở trên lưng tôi một 
bao thì hành lí của cậu mới bằng của tôi”. 


VnMath.Com_. 


Hãy tính xem, hỡi các nhà toán học thông thái, ngựa mang 
mấy bao và la mang mấy bao ?" 
Nếu gọi x là số bao của ngựa và y là số bao của la thì ta có 
hệ phương trình 
y+1=2œ+J) 
x-y=3 
Giải hệ này có x = ð ; y = 7. 


BÀI TOÁN “BA CHỊ EM RA CHỢ BÁN GÀ...” 


Đây là một bài toán cổ dân gian của Nga : 

Ba chị em mang gà con ra chợ bán. Người thứ nhất mang 
10 con, người thứ hai 16 con, người thứ ba 26 con. Đến trưa họ 
đả bán một phần gà của mình với cùng một giá. Đến chiều, sợ 
rằng không bán hết gà, họ hạ giá và đã bán số gà còn lại với 
củng một giá. Cả ba về nhà với số tiền bán được như nhau : 
mỗi người được 35 rúp. 

Họ đã bán gà với giá bao nhiều vào buổi sáng và 
buổi chiêu ? 

Nếu gọi số gà con mỗi chị em bán được đến trưa là x, W 
m là giá mỗi con buổi sáng, n là giá mỗi con buổi chiều thì ta 
có hệ phương trình : 

mx +n (10 — x) = my + n(I6 - y) = mz + n(26- z) = 35 

(m ~— n)x + l0n = 35 
>° (m — n)y + lồn = 365 
({m — n)z + 26n = 3õ 

x, y, Z ở đây phải nguyên dương và x< 10,y < 18,z < 26. 
Các bạn giải hệ này, sẽ đi đến : 

x=z+68t 
ÿy=z tt (t nguyên) 


II 


3 1 
Các bạn sẽ có đáp số m = 3. rúp và n = 1 7 rúp. 


Bài toán dân gian này gợi ta nhớ đến bài toán “Trăm trâu 
24 l 


VnMath.Com 


trăm cổ..” của Việt Nam, mà nội dung toán học là “Tìm 
nghiệm nguyên của phương trình vô định bậc nhất”. 

Phải chăng toán học đân gian là sợi chỉ đỏ nối liền các nền 
văn mình của nhân loại ? 


ANBE ANHXTANH GIẢI TOÁN ĐỂ DƯỚNG BỆNH 


Chúng ta ai cúng biết A.Anhxtanh (Binstein) nhà vật lí vĩ 
đại nhất thế kỉ, cha đẻ của “thuyết tương đối”, cơ sở của cuộc 
cách mạng trong vật lí hiện đại. 

'Tên tuổi của Anhxtanh lẫy lừng cho đến mức có người nói : 
Người trên hành tỉnh khác (nếu có) muốn viết thư cho 
Anhxtanh chỉ cân đề địa chỉ : 


A. ANHXTANH 
Quả Đất 

là thư sẽ đến tay Anhxtanh, vì Quả Đất này có một và chỉ 
một Anhxtanh. 

Như bao nhiêu nhà bác học khác, Anhxtanh rất thích các ' 
bài toán đố vui, xem việc giải chúng là trò giải trí, như chơi 
qưần vợt, đánh đàn. ` 

A.Môskôpki, bạn của Anhxtanh, có lần đã nêu cho Anhxtanh 
một bài toán, khi Anhxtanh đang dưỡng bệnh, để ông giải trí 
cho vui. 

Bài toán như sau : 

“Chúng ta lấy vị trí của kim đồng hồ lúc 12 giờ. Nếu ở vị 
trí này kim lớn và kim nhỏ đổi chỗ cho nhau thì chúng vấn chỉ 
dẫn điều y hệt như vậy. Nhưng ở các thời điểm khác, ở 6 giờ 
chẳng hạn, thì sự thay đổi kim sẽ dẫn đến vô lí, đến một vị trí 
mà không thể có ở bất kì chiếc đồng hô đúng nào : kim phút 
không thể đứng ở số 6 khi kim giờ chỉ 12. Nảy va câu hỏi : 
Rhi nào và có thường xuyên hay không các vị trí của các kim 
mà sự hoán vị chúng dẫn đến một vị trí có thể được trên một 
chiếc đồng hồ đúng ?” - 

A. Môskôpki kế lại : 


25 


VnMath.Com 


“Đúng - Anhxtanh đáp - đó là một bài toán hoàn toàn thích 
hợp với người phải nằm trên giường bệnh, khá lí thú và không 
quá dễ. Tôi chỉ sợ là cuộc tiêu khiển không kéo được dài, tôi đã 
bát đầu giải rồi đây. 

Và hơi nhốm lên giường, bằng một vài nét vạch ông vẽ trên 
giấy một sơ đồ biểu thị đử kiện của bài toán, Để giải bài toán, 
ông không cần nhiều thời gian hơn thời gian phát biểu bài 
toán..." 

Chia mặt đồng hồ thành 60 khoảng bằng nhau. 


Giả sử tại một trong các vị trí yêu cầu của kim xây ra khi 
kim giờ cách chữ số 12 là x khoảng chia, kim phút cách chứ số 
12 là y khoảng chia. 

x 

Äim giờ đi 60 khoảng sau 12 Biồ, vậy đi x khoảng sau 5 giờ 
(sau khi kim giờ chỉ số 12). 


Kim phút đi y khoảng chia sau y phút, tức mì giờ. 


Nói cách khác kim phút đã đi qua chử số 12 trước đó bn 


* 
giờ hoặc E - m giờ sau khi cả hai kim chỉ số 12. Số này phải 
nguyên (từ 0 đến 11) 


Khi các kim đổi chỗ cho nhau ta tìm được bằng cách tương 
tự, từ 12 giờ đến thời gian chỉ ra bởi các kim đã trôi qua 
= x 
: G so giờ tròn. Số này cũng phải nguyên (từ 0 đến 11). Ta 


có hệ phương trình : 


Tin VUc, 
5 sọ” m 
LƯP E——: 
5 60 


trong đó m, n nguyên, từ 0 đến 1]. 
28 


VnMath.Com 


60 (12m + n) 
Suy ra: X=—— TC 
143 
60 (12n + m) 
Y7” a3 
Cho m, n chạy một cách độc lập từ 0 đến 11 ta có 12.12 = 
144 trường hợp. Nhưng khi m = 0,n = 0 và m = ll1,¿n = 1l 
thì vị trí của các kim như nhau thực tế chỉ có 143 trường hợp. 
5 5 
Ví dụ Lm = 1n = Tthìx=ð ;y =ỗn 
Ví dụ 9: m = 8,n = 5 thì x = 42,38; y ~ 28,53. 
Các thời điểm tương ứng : 8 giờ 28,53 phút và 5ð giờ 
42,38 phút. 
Có 143 lời giải nên tốt nhất là chia mặt đồng hồ ra 143 
phần bằng nhau. Có 143 điểm phải tìm. 
Dưỡng bệnh theo kiểu Anhxtanh như thế này thì trong các 
sách giáo khoa về y chưa thấy nói đến. 


ữ 


XTENĐAN VÀ BÀI TOÁN CỦA ƠLE 


Xtenđan (Stendhal) tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 
“Đỏ và đen”, có viết trong cuốn “Tự truyện” kể về những năm 
học tập của mình : 


27 


VnMath.Com 


*Ở Ông (thầy giáo - TG) tôi đã tìm thấy Ởle và bài toán của 
Ởle về số trứng mà bà nông dân mang ra chợ... Đó là một phát 
kiến đối với tôi. Tôi đã hiểu thế nào là sử đụng công cụ gọi là 
đại số. Nhưng quỷ thật, không ai nói với tôi điều đó...” 

Đây là bài toán trong “Nhập môn đại số” của Ơle, đã gây 
cho chàng Xtenđan trẻ tuổi một ấn tượng mạnh : 

“Hai bà nông dân mang ra chợ tất cả 100 quả trứng, một 
bà có số trứng nhiều hơn bà kia, hai người thu được số tiền 
như nhau. Bà thứ nhất nói với bà thứ hai : "Nếu tôi có số 
trứng của bà, tôi sẽ thu được lỗ crâyxe". Bà thứ hai trả lời : 


2 
“Nếu tôi có số trứng của bà, tôi sẽ bán được đu crâyxe”. Vậy 
mỗi bà có bao nhiêu quả trứng ?* 


Có thể giải bài toán này bằng cách đặt phương trình. Nếu 
đặt x là số trứng của bà thứ nhất thì bạn đọc sẽ có phương 


trình phải giải là löx _ 20 (100 - x) 
rinh phải giải NT h 


Giải ra, ta có xị = 40; xy = — 200 (loại) 
Vậy bà thứ nhất mang 40 quả, bà thứ hai mang 60 quả. 
Có thế lí luận như sau để giải : 


Giả sử bà thứ hai có số trứng gấp k lần số trứng bà thứ 
nhất. Vì họ bán được số tiền như nhau nên bà thứ nhất đã bán 
đất hơn ba thứ hai k lần. Nếu trước khi bán họ đổi trứng cho 
nhau thi bà thứ nhất sẽ có số trứng gấp k lần bà thứ hai, và 
giả sử bà thứ nhất vẫn bán đất hơn k lần. Như thế nghĩa là bà 
này sẽ bán được số tiền nhiều gấp k? lân số tiền bà thứ hai. 
Do đó ta có : 


k2= 15 B dc ng vÃSế 
3.20 4 
Dễ thấy bà thứ nhất có 40 quả và bà thứ hai có 60 quả và 
MT 
rổ ràng Do. 


28 


VnMath.Com 


GAUXƠ 
(1771 ; 1855), 
(HÌNH ĐA GIÁC ĐỀU TRÊN TẤM BIA MỘ) 


Gauxơ (Gauss) là nhà toán học lỗi lạc của Đức, sinh ngày 30 
tháng 4 năm 1777 tại Brausơvây. 

Từ 7 tuổi Gauxơ đã làm thầy giáo ngạc nhiên về trí thông 
minh khi giải trong một phút bài toán tính tổng 1 + 2 + 3... 
+ 100. 

19 tuổi đã có công trình toán học về vấn đề giải phương 
trình xI?— 1= 0, và từ đó suy ra cách dựng đa giác đều 17 cạnh 
bằng thước và compa. (Theo ý nguyện của ông, trên tấm bia kỉ 
niệm ở ngôi mộ của ông có khắc một đa giác đều 17 cạnh). 

Gauxơ còn là một nhà thiên văn lỗi lạc, người đầu tiên dùng 
“phương pháp quan sát ba lần” để xác định quỹ đạo của các 
ngôi sao. 

Từ hồi còn sống, Gauxơ đã được người đương thời gọi là 
“vua toán học” vì nhứng công trình đa dạng sâu sắc về nhiều 
lĩnh vực của toán học, thiên văn, trắc địa... 

Ông mất ngày 23 tháng 2 năm 1855. 


_ 17 cun ngựa 
CHIA GIA TÀI : = ung = Cu 


Sau đây là một câu chuyện cổ Arập về chia gia tài đến nay 
còn lưu truyền như một bài toán dân gian độc đáo. 

Một người cha trước khi qua đời dặn ba người con, như một 
lời di chúc thiêng liêng : “Cha có 17 con ngựa quý. Đứa con 
đầu được cha chia môt nửa số ngựa. Đứa thứ hai được một 
phần ba số ngựa. Đứa thứ ba được một phần chín số ngựa. 

Sau khi cha mất, các con cứ thế mà thực hiện, trong sự hòa 
thuận và tình thương yêu nhau..." 

Sau khi người cha qua đời, ba anh em họp lại để chia gia 

29 


VnMath.Com 


ñ set, . 17 
tài, Nhưng họ không biết chỉa làm 8A0, vì s con ngựa là mấy 


Tủ, 3 17 
con ? s con ngựa là ? r con. ngựa là ? 


Họ phải mời cụ già tiền chỉ trong làng đến giải quyết giúp. 
Cụ già đi ngựa đến và cho con ngựa của mình nhập với 17 con 
của ba anh em thành 1ô con. 


Cụ chia gia tài như sau : 


1 
Người con đầu : 3 của 18 con ngựa là 9 con 
1 „ 
Người con thứ hai : 3 của 18 ngựa là 6 con 


1 
Người con thứ ba : ồ của 18 ngựa là 2 con 
30 


VnMath.Com 


Vậy tổng cộng là 9 + 6 + 2 = 17 (con ngựa) 

Cụ chia xong lấy lại ngựa của mình ra về trong niềm vui và 
sự sửng sốt của các người con. 

Người cha không biết làm phép chia hay quá thâm thúy về 
toán ? 


ĐÊCAC 
(René escartes 1596- 1650) 
(TÔI TƯ DUY - VẬY THÌ TÔI TỒN TẠI) 


Đêcac là nhà toán học Pháp, sinh ngày 31 tháng 3 năm 
1696 tại La Hay, người khai sinh ra nhứng tư tưởng và phương 
pháp của môn: Hình học giải tích. 

Ngày khai sinh môn học này là ngày 10 tháng 11 năm 1619. 
Tầm quan trọng về vai trò của môn hình học giải tích được 
thâu tóm trong câu sau dây của các nhà bác học “Nhờ có 
Đêcac mà chúng ta đã sử dụng đại số và giải tích làm hoa tiêu 
trên biển cả không bản đồ của không gian hình học”. 

Câu nói nổi tiếng của Đêcac “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn 
tại” (Je pense, đonc je suís), ngày nay vẫn còn vang lên trong 
ngôn ngữ của mọi đân tộc. 

Đêcac mất ngày 11 tháng 2 năn 1650 tại Stôeckhôm và 17 
năm sau thỉ hài của ông mới được đưa về đặt tại điện 
Păngtêông (Pari). Chính quyền nhà vua lúc đó không cho tổ 
chức công khai lễ rước thỉ hài ông về Pháp vì sợ những tư 
tưởng tiến bộ của ông có thể “làm lung lay chế độ”. 


31 


VnMath.Com 


BÀI TOÁN 36 SĨ QUAN CỦA ƠLE 


Vào thời của Ơle người ta thích nghiên eứu các ma phương 
tức là các bảng vuông chứa những ô vuông, trên đó có gắn các 
con số, thỏa tính chất nào đó. 

Ví dụ bảng A thỏa tính chất “tổng các s 
thuộc hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều) 


nổi tiếng của họa sĩ Đức Anbe-Đuarê (Alber 
Durer 1471-1528). 


là năm vẽ bức tranh này. 

Không có ma phương kích thước 2 x 2. Chỉ có một ma 
phương kích thước 3 x 3 mà các hàng ngang là (2, 9, 4) ; (?, 
ð, 3), (6, 1, 8) (các ma phương 3 x 3 khác là do ma phương 
này quay xung quanh tâm, hoặc đổi vị trí các số theo phép đối 
xứng). 

Có tất cả 800 ma phương kích thước 4 x 4 

Có tất cả 200.000 ma phương kích thước ð x 5 

L. Ơle có nghiên cứu về ma phương và đặt ra bài toán sau 
đây : 

“Có 36 sĩ quan, chia làm 6 loại bàng nhau : pháo binh, bộ 
binh, kị binh, đánh trống, tác chiến, tham mưu. Liệu có thể 
xếp họ thành một khối hình vuông kích thước 6 x 6, sao cho 
mỗi hàng ngang, dọc đều đủ 6 loại sĩ quan hay không ?” 

Thời Ơle, ông chỉ làm được bài toán cho 25 sĩ quan (6 loại) 
với ma phương kích thước 5 x 5. Bài toán 36 sĩ quan ông đề 
ra, mà ông vẫn chưa giải được. 

Năm 1901, các nhà toán học mới chứng mỉnh được rằng 
“Bài toán 36 sĩ quan” của Ơle không có lời giải. 


32 


VnMath.Com 


ĐIÔPHĂNG 
(LÍ LCH TRÊN TẤM BIA) 


Điôphäng (Diophante) là nhà toán học cổ Hi Lạp, sinh vào 
khoảng năm 250. Tên tuổi của ông gắn liền với “Phương trình 
Điôphăng”, là phương trình vô định với nghiệm số nguyên. 


Lịch sử đời ông được tóm tất trên bía mộ bằng đá : “Hỡi 
những người đi đường ! Nơi đây yên nghỉ nhà toán học 
Điôphäng. Những dòng ghi dưới đây sẽ nói cho bạn biết ông ta 
thọ bao nhiêu tuổi : 


1 š ẻ : 
"S cuộc đời ông là ở tuổi thiếu niên đầy hạnh phúc. Sống 


1 : 5 
thêm PB tuổi đời thì râu lưa thưa bắt đầu mọc trên mép. 


1 
Điôphăng lấy vợ nhưng sống thêm E: tuổi đời mà vẫn chưa có 
con. 5 năm sau đứa con đầu lòng của ông chào đời, thật là cả 
một niềm sung sướng đối với ông. 
1 š 
Song số phận cho phép cậu ta chỉ thọ được bằng 3 tuổi đời 
của bố. 
Đưa con chết đi, cuộc đời trầm lặng đau thương đã giày vò 
ông suốt 4 năm trường rồi ông nhắm mắt lìa đời". 
Nếu gọi x là tuổi thọ của Điôphăng thì ta có phương trình : 
.-..- x 
x=~+ -t+~†+õ+—+4. 
6 12 7 2 


Giải ra có x = 84. Từ đó suy ra ông lấy vợ lúc 21 tuổi, có 
con trai đầu lòng năm 38 tuổi, con ông chết lúc ông 80 tuổi, và 
ông mất năm 84 tuổi. 


3-6HH 38 


VnMath.Com 


BẢO NIIIÊU ONG ? 


Ẩn Độ là nước cố một kho tàng văn hóa cổ truyền phong 
phú, trong đó các bài toán cổ là một nét độc đáo, vì nó gắn 
liền với thiên nhiên và cuộc sống của đất nước tươi đẹp này. 

Sau đây là một bài toán nhỏ lấy ong làm đề tài để dẫn đến 
nội dung : 


1 1 
. đàn ong bay đi tìm hoa ladămba, 3 đi tìm hoa Xlenhara, 


ba lân hiệu các số trên bay lên cây, chỉ“eòn một con ong tiếp 
tực bay giữa những bông hoa lềkati và malachi thơm ngát. Vậy 
có bao nhiêu ong tất cả ?” 

Lời giải bài này khá đơn giản. 

Các bạn sẽ tính được đáp số là lõ con ong. 

Vấn đề ta nói ở đây là màu sắc “dân gian” của bài toán với 
tên các loài boa... 


: _ ACSIMET - 
(XIN ĐỪNG XÓA CÁC HÌNH VẼ CỦA TÔI) 


Aosimet là nhà khoa học vĩ đại, sinh vào thế kỉ thứ ba trước 
Công nguyên, sống ở đảo Xixin (nay thuộc Italia) tại thành phố 
Xiracudơ. 

Câu nói nổi tiếng của ông nay đá trở thành ngôn ngữ quốc 
tế rất thông dụng là “Ơrêka”, có nghĩa là “tìm được rồi”. Tục 
truyền rằng ông đang tắm ở sông, bỗng tìm được quy luật về 
sức đẩy của vật chìm trong nước, ông vội chạy lên bờ kêu to 
lên “Ơrêka”. 

Một câu nói nổi tiếng khác của ông có liên quan đến tác 
dụng của đòn bẩy trong cơ học là “Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ 
nâng Quả Đất lên”. 

Aesimet là một nhà yêu nước thiết tha. Ông trực tiếp tànD b 
gia chống quân xâm lược La Mã. 


34 


VnMath.Com 


Nhà văn cổ Hi Lạp Plutarơ đã viết về trận đánh ở Xiracudơ, 
chống quân La Mã như sau : 

“.. Khi quân La Mã bắt đầu tiến công từ trên đất liền cúng 
như trên biển, nhiều người dân Xiracudơ cho rằng khó có thế 
chống lại một đội quân hùng mạnh như vậy. Acsimet bèn cho 
mở các máy móc và vũ khi đủ các loại do ông sáng tạo ra. Thế 
là những tảng đá bay đi với vận tốc phi thường, phát ra nhứng 
tiếng động khủng khiếp, giáng xuống đầu các đội quân đi bằng 
đường bộ. Cùng lúc đó có những thanh xà nặng uốn cong giống 
hình chiếc sừng được phóng từ pháo đài, liên tiếp rơi xuống 
tàu địch. 

Tướng La Mã phải ra lệnh rút lui. Nhưng bọn xâm lược 
cúng không thoát khỏi tai họa. Khi các đoàn tàu địch chạy gân 
đến khoảng cách một múi tên bay thì Acsimet ra lệnh mang 
đến một tấm gương sáu mặt. Cách tấm gương này một khoảng 
ông đặt các tấm gương khác nhỏ hơn, quay trên các bản Ïề. 
Ông đặt tấm gương giửa các tia sáng của Mặt trời mùa hè. Các 
tia sáng từ gương chiếu ra đã gây nên một đám cháy khủng 
khiếp trên các con tàu. Đoàn tàu biến thành đám tro...". 


VnMath.Com 


Câu chuyện này tưởng là hoang đường, nhưng nhà toán học 
nổi tiếng Bu-phông năm 1777 đã chứng tỏ rằng điều đó có thể 
xảy ra : bằng 168 chiếc gương trong một ngày hè tháng tư rực 
nắng, ông đã đốt cháy một cây to và làm nóng chảy chì ở cách 
xa 4ð mét. 4 

Mùa thu năm 212 trước Công nguyên, thành Xiracudơ bị 
thất thủ sau hai năm bị vây hãm nặng nề. Quân xâm lược La 
Mã xông vào tàn sát dân lành. Một tên lính La Mã xông tới 
khi ông đang mải mê vẽ trên cát những hình hình học. Ông 
kêu lên : “Khoan đã ! Đừng xóa nhứng hình của tôi..”". Tên 
lính đâm ông chết. Máu thắm trên nhứng hình vẽ ngoần ngoèo 
trên cát... 

Hơn một thế kỉ sau khi ông mất, nhà hùng biện La Mã là 
Xixêrtông (Cicéron) đã tìm ra ngôi mộ của ông, và thể theo 
nguyện vọng của ông lúc còn sống. Xixêrông cho đắp trên mộ 
một hình cầu nội tiếp trong một hình trụ, là một hình ông rất 
thích... 


BÀI TOÁN BÁN BÒ THIẾN MUA CỪU 


Trong dân gian Nga lưu truyền một bài toán cổ như sau : 

Hai người lái buôn súc vật bán đi một đàn bò thiến của họ, 
mỗi con bò được một số rúp bằng số bò trong đàn. Với số tiền 
thu được họ mua một đàn cừu giá 10 rúp một con và mỘt con 
cừu non. Khi chia đôi thì một người được hơn một con cừu, 
người kia lấy con cừu non và nhận được của bạn mình một 
món tiền trả thêm tương ứng. Món tiền trả thêm đó là bao 
nhiêu ? (giả thiết rằng tiền trả thêm là một số nguyên rúp). 

Bài toán này nếu xếp vào loại "dân gian" thì dân cứng khó 
mà giải bằng nhứng mẹo luật truyền khẩu, có tính chất câu đố 
vui, vừa trình độ với người lao động phổ thông, trong giờ 
giải lao. 

Bài toán này không phiên dịch được ra "ngôn ngử đại số", 
mà phải dùng lí luận số học "ngoằn ngoèo" một chút. 

Giá đàn bò tính bằng rúp là một số chính phương vì mỗi 
con bò giá a rúp, mà có n con bò. 

Một trong hai người được hơn một con cừu, do đó số cửu là 


36 


VnMath.Com 


lẻ, và số hàng chục trong nŠ cúng là số lẻ. Vậy chứ số đơn vị 
là bao nhiêu ? 

Có thể chứng minh rằng nếu trong một số chính phương mà 
số hàng chục lẽ thì chữ số đơn vị chỉ có thể là 6. 

Thực vậy, bình phương một số bất kì gồm a chục b đơn 
vị bằng : 

(10a + b)2 = 10022 + 20ab + b2 = (10a? + 2ab)10 + b2 

Số chục trong số này là 10a? + 2ab cộng thêm số chục trong 
b#. Nhưng 10a2 + 2ab là số chẵn, nên số chục trong (10a + b)2 
sẽ lẻ nếu số bỞ có số lẻ chục. b2 chỉ có thể bằng 0, 1, 4, 9, 16, 
96, 36, 49, 64, 81. 

Trong các số này chỉ có 16 và 36 là có số chục lễ, cả hai 
đều tận cùng bằng 6, nghĩa là số chính phương 
100a3 + 20ab + b? chỉ có thể có số chục lẻ khi nó tận cùng 
bằng 6. 

Vậy con cừu non giá 6 rúp. Người lái buôn nhận cừu non có 
ít hơn người kia 4 rúp. Muốn cho hai phần bằng nhau, người có 
cửu non được nhận thêm của bạn mình 2 rúp. 

Tiền trả thêm là 2 rúp. 

Qua cách giải ta thấy bài toán tuy không quá khó, nhưng 
cúng khó mà gọi là "dân gian" ! 


BỘ SÁCH SỬ CỦA IHUMƠ (ILUME) 


Dân Anh Cát Lợi vốn có tính hóm hỉnh sâu sắc, rất "trí 
tuệ" Họ hay sống khác đời, không giống ai. Thành ngứ "phớt 
Ănglê" cũng nói lên một phần điều đó. Vài ví dụ : cả thế giới 
đi đường phía tay phải, bên Ănglê luật pháp bắt đi đường phía 
tray trái ; Con tem không để quốc hiệu (không có tên nước) là 
con tem của nước Anh. 

Một sự kiện đáng nói để minh họa cho tính hóm hỉnh Ănglê 
là chuyện về bộ sách sử của Hiumơ. Đó là một bộ sách gồm 9 
cuốn, ở gáy chỉ đánh số từ 1 đến 9, ngoài ra không có chứ 
nào khác. 

Bộ sách sử này rất nối tiếng, được in đi in lại hàng mấy 
chục lần, nhà nào cúng có, trưng bày trang trọng trong tủ 

37 


VnMath.Com 


kính, xếp thành hai chồng sách đè lên nhau, trên 5 cuốn đưới. 
4 cuốn. 

Nhìn vào hai chồng sách, từ gáy ta thấy một phân số, 
12345 


6789 

Không phải cách xếp sách như thế là ngẫu nhiêu đâu ! Cách 
xếp như trên chứng tổ chủ nhân mới đọc có cuốn 1. Đó là 
trường hợp đặc biệt. Ngoài trường hợp đặc biệt đó, bình như là 
một quy ước, cứ lấy số trên chia cho số dưới, phép chia phải 
chẵn, là có số của cuốn sách chủ nhân đang đọc. 


ví dụ 


Vi dbx CS Š li8fÀ0Nui Shau đụng đạo luờg/Ä px ái 
fdụ: cuya = (chủ nhân đang đọc cuốn 2, xin miễn 
mượn cuốn 2 !) 

# tuời ¿,17496 _„ 17568 

ương tự như vậy c‹ 'ngg, mốc 
13845 _ 17658 18758 _- 
271609 ` 2943 ``29894 
25496 _ð7499 


3187 T”' Saại 
Thực chất của cách xếp sách trên là nội dung của bài toán : 
"Với chín chử số từ 1 đến 9, viết thành phân số mà nghịch đảo 
là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0%, 
Bài toán cũng không quá dễ ! 


QUY TẮC 1.IUVILƠ 


Nhà toán học Pháp Liuvilơ (Liouville) đã giải quyết một bài 
toán số học vui vui sau đây : 

Tìm các số tự nhiên a, b, e... sao cho a3 + b+ cỔ +... = 
(a+b+ec.)2 

Kết quả thật đơn giản, ngoài sự suy nghĩ của mọi người. 

Hai ví dụ sau đây thể hiện phương pháp của Liuvild 

Ví dụ 1: Lấy số 6. 6 chia hết cho 1, 2, 3, 6. 

1 có ¡ : ước số là 1, ? có :[Z] ước số là 1, 2, 3 có | 2]; 
38 


VnMath.Com 


ước số là 1, 3, 6 có |4]: ước số là 1, 2, 3, 6. Chú ý đến 1, 2, 
2, 4. Ta có 

12+28+ 23+ 43=(1+2+2+4)2 

Ví dụ 2 : Lấy số 30. 30 chia hết cho 1, 2, 3, 5, 6, 10, lỗ, 
30. Số các ước số của chúng là 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8. Ta có : 

13+93+23+23+43+43+43+83 = (1+2+2+2+4+4+4+8)2 

Liuvild làm cho mọi người ngạc nhiên vì đã đề ra được một 
thuật toán quá đơn giản cho một bài toán hóc búa, ít nhất là 
về mặt hình thức. 

(Ở đây không đưa ra chứng minh quy tắc của Liuvilơ). 


GALOA 


(Evarist Galois 1811 - 1832) 


(TÀI TÌNH CHI LẮM CHO TRỜI ĐẤT GHEN) 
Nói đến Galoa là nói đến bi kịch của một thiên lài nây nở 


39 


VnMath.Com 


rất sớm, nhưng cũng bị xéo nát rất nhanh, lóe lên như mỘt tỉa 
chớp rực sáng rồi vụt tắt, làm mọi người bằng hoàng. 

Galoa sinh ngày 26 tháng 10 năm I811 tại Bualaren, một 
thị trấn nhỏ cách Pari khoảng 10km. 

Từ năm thứ hai bậc Trung học, Galoa đã mải mê nghiên 
cứu nhứng tác phẩm toán học cao cấp dành cho bậc đại học. 
Nội dung các sách đó đã nhen nhúm trong lòng Galoa nỗi khát 
khao sáng tạo toán học. 

Hai lần thi trượt vào trường Bách khoa, trong khi lại đi dạy 
tư giảng một số lí thuyết toán học cao cấp do mình sáng tạo. 
Khến quấn, Galoa phải xin vào pháo binh để kiếm sống. 

Cần nhắc lại rằng trong kì thi Galoa đã tranh luận sôi nổi 
với người hỏi vấn đáp mình. Cuối cùng, quá bực mình về "cái 
đốt và tự ái" của giám khảo Galoa ném cái khăn lau bảng lên 
bàn thầy, "xin chào thua", sắn sàng nhận kết quả thảm hại của 
kì thi còn hơn tranh luận với một người chưa đủ trình độ hiểu 
điều mình trình bày. 

Dù hai lần thi hông vào trường Bách khoa, Galoa mới 17 
tuổi vẫn được chuyển sang học lớp toán đặc biệt của trường 
Trung học Lui Đại - đế. Tại lớp, may cho Galoa, ông được học 
thầy Risa, một nhà giáo có tài, có tâm huyết, khuyến khích 
giúp đỡ Galoa phát triển tài năng toán học. 

Bài báo khoa học đầu tiên của Galoa được in trong số tháng 
ba năm 1818 của tạp chí "Les annales de mathématiques". 

Galoa gửi công trình toán của mình tới Viện Hàn lâm để 
Côsi xem và cho ý kiến. Côsi đá làm mất bản thảo của Galoa 
(như đã làm mất bản thảo của Abel). 

Tháng 2 năm 1830, 19 tuổi, Galoa được vào Đại học. Năm 
đó ông gửi một công trình toán học về phương trình đại số đến 
Viện Hàm lâm để dự thi. Do viền thư kí của Viện chưa kịp 
xem thì đã chết, nên bản thảo bị thất lạc, mất hẳn không tìm 
lại được. 

40 


VnMath.Com 


Sau đó, nhờ Poatxông, nhà toán học nổi tiếng lúc bấy giờ 
giúp đở, Galoa gửi tiếp lên Viện Hàn lâm một công trình đại số 
mà ngày nay gọi là "Lí thuyết Galoa". Nhưng do tài liệu viết 
quá cô đặc, chưa được nghiên cứu kí, nên tài liệu bị kết luận là 
“chưa rõ ràng, khó hiểu". 

Tháng 6 năm 1831 đến tháng 3 năm 1832 Galoa bị bắt gian 
tại nhà lao Xanh Pêlaghi vì những "hoạt động có bại cho an 
ninh". Ngày 30 tháng 5 năm 1832, không ai rõ sự việc gì đã 
xảy ra, Œaloa nhận lời đấu súng để bảo vệ danh dự với một 
người mà ông gọi là kẻ thù khiêu khích. 

Đêm hôm trước, biết mình sắp chết, ông đã thức suốt đến 
rạng đông để viết lại công trình nghiên cứu toán học của mình. 
'Trên những trang giấy cuối cùng viết vội vã ông đã giải quyết 
một vấn đề "làm băn khoản các nhà toán học nhiều thế kỉ" : 
"Trong những điều hiện nào thì một phương trình có thể giải 
được " ? Trong tài liệu này ông đã vận dụng lí thuyết nhóm, 
một lí thuyết quan trọng trong toán học hiện đại. Bên Ïè trang 
viết, người ta còn đọc những dòng chử run rẩy, viết vội vã : 
"Tôi không có thì giờ, không còn thì giờ nửa...” 

Trước khi ra trường đấu súng Galoa cẩn thận giao tài liệu 
cho bạn thân là Sơvaliê, nhờ chuyển gấp cho nhà toán học 
Giaeôbi hay Gaoxơ "vì tầm quan trọng của nó đối với toán học”. 

Mờ sáng 30 tháng 5 năm 1832, trong cuộc đấu súng, Galoa 
đã bị bắn vào bụng và gục xuống, sau đó mất ở bệnh viện 
Côsanh lúc 10 giờ. Năm đó ông vừa tròn 20 tuổi. 

Hơn 60 trang cuối của công trình toán học do ông để lại 
mãi mãi là một đài kỉ niệm bất tử của một thiên tài trẻ tuổi 
gặp nhiều bất hạnh. 

Ngày nay ai đi qua số nhà 54 phố Lớn thị trấn Bularen sẽ 
thấy một tấm biển mang dòng chứ : "Ở đây sinh ra nhà toán 
học lỗi lạc người Pháp Evarit Galoa mất năm 20 tuổi, 
1811-1832". 


41 


VnMath.Com 


ANH MÀ ĐOÁN ĐỨNG TIÌ EM CIU LIỀN 


Thời xưa, trong các vùng quê ở nước Nga, có lưu truyền 
raột hình thức "tìm hiểu" ràt độc đáo. 

Người con gái câm trên tay 6 thanh gỗ nhỏ, ở đầu trên và 
đầu dưới có buộc từng cặp với nhau bằng một sợi dây nhỏ. Các 
đầu thanh gỗ đều được che kín. 

Người yêu của cò gái phải đoán đúng thanh gỗ nào được nối 
với thanh gỗ nào, ở đầu nào. 

Nếu đoán đúng thì mối tình sẽ là tốt đẹp, bền vứng và đám 
cưới sẽ được tổ chức trong năm. 


42 


VnMath.Com 


Kiểu trắc nghiệm này được nhà toán học Iaglôm nghiên cứu 
và cho biết xác suất đoán đứng của người con trai phụ thuộc 
vào số thanh gỗ như sau : 

Nếu có 2 thanh gỗ, thì dĩ nhiên chàng trai đoán đúng 100% 
(xác suất là 1) 


2 
Nếu có 4 thanh thì xác suất đoán đúng là s 


Nếu có 6 thanh thì xác suất đoán đúng là 
2 4 8 
“xe =..x~0,83.. 
3 5 lỗ 

Nếu có 8 thanh thì xác suất đoán đúng là 
MU lÃ: HN 
3 x 5 x .”Ủ 6... 

Nói cách khác nếu có 6 thanh thì trong 100 chàng, trung 
bình có 53 chàng được nàng chấp nhận lời cầu hôn, còn 47 
chàng bị từ chối 

Không có "mánh" nào để chắc chắn thắng lợi 100%, phải 
chấp nhận may rủi.. 


MỘT BỮA ỐC SÊN MIỄN PHÍ 


Để quảng cáo cho món än ốc sên, một món ăn độc đáo của 
hiệu mình, một ông chủ quán ở Paris đã cho vẽ trên bảng 
quảng cáo hình "xoáy trôn ốc" tượng trưng cho con ốc sên 
(hình A), xếp bằng những thanh kim loại màu. Ở dưới bảng có 
câu : "Hình này tượng trưng cho con ỐC  ———~———— TT 
sên, một món ăn độc đáo của bổn hiệu. 


ị 

Ai biến được hình này thành ba hình Ì 
vuông mà chỉ cân đụng đến 3 thanh, thì 
| 

| 


bổn hiệu sẽ mời thưởng thức một bữa ốc 

sôn tuyệt ngon không phải mất tÍền". ___h 
Bảng quảng cáo với hình vẽ và dòng =— ————~— - 

chử này đã thu hút khá nhiều khách đến Hình A 


VnMath.Com 


ăn, nhưng chỉ có một người giải được lời | “—_— Ị 
đố (xem hình vẽ). Người này được ăn một Ì | 
bửa ốc ngon lành, dĩ nhiên là miễn phí. | | | 

Ông chủ hiệu bực mình lắm, hôm sau | 
thay hình cũ bằng một hình mới (hình B) | 
với dòng chữ mới : "Hình này tượng | 
trưng :ho con ốc sên, một món ăn độc | 
nhất xô nhị của bổnhiệu — —————-— 


z Hình B 
Ai.biến được hình này thành 3 hình 


vuông mà chỉ cần đụng đến 3 thanh, thì bổn hiệu xin mời 
người đó cùng gia đình đến thưởng thức một bửa ốc sân tuyệt 
ngon, hoàn toàn miễn phí !" 


Mời các bạn làm thử để có địp đem cả gia đình qua Pari ăn 
một bửa ốc sên miễn phí. 


Xin cam đoan là bài toán này giải được, chỉ cần đụng đến 3 
thanh, không hơn không kém ! 


NGHỊCH LÍ ACNÓ ĂNGTOAN 


Acnô Ăngtoan (Antoine) là nhà toán học Pháp, sinh năm 
1572 mất năm 1694, bạn của Patxcan, tác giả nhiều hình vuông 
ma phương. 


Nói đến Ăntoan là nói đến nghịch lí vui vui sau đây : 
4 1 -1 

Đăng thức ¬ = » = -l có đúng không ? 

Vế trái có 1 > —1 tức số lớn chia cho số nhỏ. 

Vế phải có ~1 < 1 tức số nhỏ chia cho số lớn, 


"Số lửn chia cho số nhỏ" mà lại bằng "số nhỏ chia cho số 
lớn”, sao lại kì lạ vậy ? 

Ñể ra cũng khó giải thích cho ngắn gọn, sáng sủa điều vô lí 
trên đây. é 
44 


VnMath.Com 


SỐ TIỀN MỖI MẶT BẰNG NHAU ? 


Ở Nam Mĩ có dãy núi Anđơ (Andes). Trên núi có một đền 
thờ nổi tiếng linh thiêng, nơi có hàng vạn tín đồ đến hành 
hương hàng năm. : 

Truyên thuyết kể lại rằng vị thần của đền thờ này không 
chấp nhận mặt trái của đồng tiền. 

Theo quy định khách thập phương ném tiền cúng quỹ thờ 
thân vào một đĩa lớn. Nếu đồng tiền rơi ở mặt trái thì khách 
được ném thêm đồng tiền khác, cho đến khi xuất hiện mặt phải 
mới thôi. Nếu đồng tiền ở mặt phải từ lần ném đâu, thì không 
cần ném tiền nửa. 

Người giữ đền, củng như nhiều người khác, nghĩ rằng với 
cách ném tiền như vậy, số tỉền ở mặt phải nhiều hơn hẳn số 
tiền ở mặt trái. Nhưng khi kiểm tiền, người giữ đèn thấy số 
tiền ở mặt phải và số tiền ở mặt trái luôn xấp xỉ bằng nhau. 

Phải giải thích điều này như thế nào ? Sau đây là cách giải 
thích nghe rất có lí : 

Đồng tiền có hai mặt. Xác suất để rơi vào mỗi mặt là 50%. 
Sau lần ném đầu có khoảng 50% là mặt phải, khoảng 50%, là 
mặt trái. 

50% số người ném mặt trái được tiếp tục ném. Lân ném 
thứ hai cúng có khoảng 50% rơi ở mặt phải 50% rơi ở 
mặt trái. 

50% người ném tiền mặt trái lần 
thứ hai được ném lần thứ ba. 

lần thứ ba cũng có 50% người 
ném mặt phải, ð0% người ném mặt 
trái v.v... Cứ như thế bao giờ cũng có 


1 1 
5 số tiền ở mặt phải và ' số tiền ở 
mặt trái trên đĩa. 


Hình bên cạnh mỉnh họa kết quả 
đó. 


45 


VnMath.Com 


TOÁN HỌC VÀ QUYỀN THỪA KẾ 


Có một điều nhận xét lí thú là rất nhiều nhà toán học xuất 
thân từ nhà luật học. Trước khi nghiên cứu toán học như một 
nhà khoa học chuyên nghiệp, họ đã tham gia công tác luật 
pháp như một quan tòa thực thụ. Trong số đó có thể kể đến 
Fecma, Lebnit, Gônbắc... Ở thời ba Mã nhận xét trên càng 
đứng. Nhiều nhà luật học, để thực hành luật pháp (chia ruộng 
đất, gia tài, xử các vụ kiện về li hôn, thừa kế, nợ nần..) đã 
phải học số học một cách sâu sắc để câm cán cân công lí cho 
chính xác. Rồi với thời gian, họ trở thành nhà nghiên cứu toán 
học lức nào không biết. 

Sau đây là một "bài toán thừa kế" đòi hỏi cách giải quyết 
hợp tình, hợp lí, dựa trên luật pháp và toán học : 

Một người trước khi qua đời để lại cho người vợ sắp sinh 
một bản di chức như sau : 


2 1 
Nếu sinh con trai thì cho nó 3 tài sản, còn mẹ nó được 5 
tài sản. 


Nếu sinh con gái thì cho nó h đài sản, còn mẹ nó được : 
tài sản. 

Sau khí người đàn ông mất, vợ ông ta đẻ sinh đôi, một trai 
và một gái. 

Tình huống này có lẽ trước khi mất, ông ta không hề nghĩ 
đến. Bây giờ các nhà luật pháp phải thực hiện di chúc như thế 
nào đây để thể hiện được cao nhất nguyện vọng của người 
đã mất ? 

Vì đây không phải đơn thuần là một bài toán số học, mà 
còn là một bài toán xã hội học nên có rất nhiều ý kiến khác 
nhau. , 

Nhà luật học La Mã Xanvian Giulian đã giải quyết như sau : 

Theo tỉnh thần và lời văn của đi chúc thì con trai hưởng gia 
tài gấp đôi mẹ, còn con gái hưởng gia tài bằng một nửa 
của mẹ. 

Nếu gọi m, t, ø lần lượt là số gia tài của mẹ, con trai, con 
gái thì t = 2m và m = 2g, tức là ta có tỉ lệ m :t :g = 2: 
46 


VnMath.Com 


4 : 1 và ông dựa vào lí lẽ đó đã chia gia tài ra 7 phần, giao cho 
mẹ 2 phần, con trai 4 phần, con gái 1 phần. 
Nhưng có người cho rằng cách chia đó không thỏa đáng đối 
với người mẹ. Thật vậy, ý nguyện của -ñgười cha là chia cho 
- 1 
người mẹ ứ nhất F tài sản. Theo cách chia của quan tòa Xan- 


2 LẠ: 
vian thì người mẹ được 3 tài sản, mà rõ ràng 1 < n ! 


1 
Có người đề nghị : Trước hết trích ra n tài sân cho mẹ đã, 
phần còn lại là tài sản được chia làm ð phần. Người con trai 
được 4 phần, người con gái được 1 phần : 


Người lẻ 2; 4 - gạ ả 
gười con trai ược (2:5) x “1g Í sản 


2 2 : 
Người con gái được (:5) xiên tài sản 


Nếu chia như thế thì xem như tài sản được chia ra lỗ 
phần : Mẹ được ð phần, con trai được 8 phần, con gái được 2 
phần, tức là m :t:g=õ:8:2. 


Quan tòa Azimbai Axarôp đề nghị một cách chia thực tế 
hơn, nghe xuôi tai hơn, và theo ông phản ánh đúng hơn ý 
nguyện của người đã mất : 

Ông nói rằng hai đứa bé không thể ra đời cùng một lúc. 
Có đứa được đẻ trước, có đứa được đẻ sau. Nếu đứa con trai ra 

2 
đời trước thì chia cho nó 3 gia tài. Phần còn lại được chia làm 
3 phần, mẹ được 2 phần, con gái được 1 phần, tức là m : t: 
ụ 1 
g= 2:6: 1. Nếu đứa con gái ra đời trước thì chia cho nó 3 
tài sản. 

Phần còn lại được chía làm 3 phần, mẹ được 1 phần, con 
trai được 2 phần, tức là m:t:g=2:4:3. 

Vậy theo bạn thì cách chia như thế nào là hợp tình hợp lí ? 

47 


VnMath.Com 


FECMA 


(Pierre Fermat 1601 - 1665) 


(GẦN 400 NĂM VẪN CÒN DANG DỞ) 

Fecma là nhà toán học Pháp sinh ngày 17-8-1601 và mất 
ngày 12-1-1665. Ông có công lớn trong việc xây dựng cơ sở của 
nhiều ngành toán học : lí thuyết số, hình học, đại số, xác suất... 

Nói đến Fecma là nói đến "định lí lớn Fecma", một mệnh đề 
toán học do Fecma nêu ra, mà cho đến nay, sau gần 400 năm, 
cũng chưa có được một lời giải đáp trọn vẹn. 

Năm 1637, Fecma đã ghi như sau : 

"Một lập phương không bao giờ là tổng của hai lập phương. 
Một lũy thừa bậc bốn không bao giờ là tổng của hai lũy thừa 
bậc bốn và một cách tổng quát không có một lũy thừa nào số 
mũ lớn hơn 2 lại là tổng của hai lũy thừa tương tự. 

Tôi đã tìm ra một cách chứng minh khá thú vị mệnh đề 
trên, nhưng không phải là diều nên ghỉ ở chỗ lề cuốn sách 
này". 

Tóm tắt định lí trên là : "Không có n, x, y, øz € Z* sao cho 
x" + y" = z", với n> 2" 

"Chứng minh có" vẫn dễ hơn " chứng mỉnh không có". Dùng 
máy vi tính người ta đã chứng tỏ được mệnh đề trên đúng với 
n < 125000. 

Nhà toán học Ơle đã chứng minh mệnh đề đúng cho n = 4. 


Nam 1823 Løgiängdrơ chứng minh cho n = 5ð và 15 năm 
sau Lamê chứng minh cho n = 7. 

Năm 1847? nhà toán học Dức Kumơ chứng mỉnh được định lí 
đúng cho n là các số nguyên tố bé hơn 100 và khác 37, 59, 67. 

Vừa qua, nhà toán học Đức Faltinh đã chứng minh được 
"Phương trình x"+ y"=z" chỉ có một số hứu hạn nghiệm là 
các số nguyên tố cùng nhau và nếu với mọi n > 4 mà định lí 
Fecma có thể sai thì chỉ có thể sai ở một mức độ nào đó". 

Năm 1988, nhà Toán học Nhật bản Miyaoka đã tưởng mình 


48 


VnMath.Com 


"giải được bài toán, nhưng khi kiểm tra lại thì hóa ra Ông 
đã nhầm. 


Mới đây nhất, ngày 23 tháng 6 năm 1993, một nhà toán học 
người Anh, giáo sư Andrew Wiles, ö Princeton đã trình bày 
những nét lớn của sơ đồ chứng minh dẫn đến việc giải hoàn 
toàn "định lí lớn của Feema" trước một cử tọa gồm ð0 chuyên 
gia bậc thầy về lí thuyết số. Với một tập tài liệu dài gần 200 
trang trong vòng chưa đây 1 giờ, Wiles đã nêu lên cách giải bài 
toán Fecma. Cử tọa nín thở, hồi hộp theo dối một sự kiện vĩ 
đại.. Sau buổi trình bày của Wiles, thái độ chung của các nhà 
toán học là dè đặt, chờ xem... 

Khoảng cuối năm 1993 người ta đã phát hiện một số lỗ hổng 
lớn trong công trình của Wiles. Liệu Wiles có thể lập bằng các 
lỗ hổng đó một cách thuyết phục không ? chỉ có thời gian mối 
trả lời được câu bỏi này... 

BỨC TƯỢNG ABEN TRÊN HAI CON BÀI LẬT NGỬA 


Ngày nay ai đi qua Ôzlô - thủ đô Na Uy - củng thấy trong 
Công viên Vua chúa có tượng nhà toán học Aben (Abel). 

Tượng Aben có dáng một thanh niên khỏe, đẹp, như một 
nhà điền kinh, hai chân đạp lên trên hai hình quân bài 
lật ngửa. 

Hai con bài lật ngửa nói lên điều gì ? Chỉ có người tạc 
tượng mới hiểu. Mỗi người giải thích một kiểu. Phải chăng đó 
là hai vấn đề toán học quan trong nhất mà Aben đã giải quyết 
được (vấn đề hàm số eliptic và giải các phương trình đại số 
đưới dạng nhứng căn thức) ? 

Hay là tượng trưng cho hai kẻ thù mà Aben đã chiến thắng, 
là cái chết và sự lãng quên. 

Hơn nứa, dáng "thể thao" của bức tượng không phản ánh 
chút nào hình thức thực của Aben. 

Thực ra Aben là một thanh niên nhút nhát, rụt rè, đáng 
yêu, có nụ cười dịu dàng như con gái, có mái tóc mềm mại, 
màu tro... 


4-G1H 49 


VnMath.Com 


Aben hay đau yếu, mất năm 26 tuổi, ngày 6 tháng 4 năm 
1829, vì bệnh sưng phổi. 

Hay người tạc tượng muốn nhắc các thế hệ đời sau : 

Sức mạnh trí tuệ của Aben vẫn muôn đời còn thanh xuân... 


MÁC MAHÔNG - ÔNG TỔ CỦA TRÒ CHƠI RURIC 


Có một dạo đi đâu cúng thấy người ta chơi Rubic. Rubic phổ 
thông đến nỗi có một họa sĩ đã vẽ một bức tranh biếm họa 
như sau : 

Tại một trạm chờ xe buýt người ta buộc khối vuông Rubic 
vào một cái cột để hành khách tiêu khiển, giết chết thời gian, 
đô sốt ruột khi chờ xe. 

Ai cũng biết tác giả của trò chơi Rubie là nhà sáng tạo 
người Hungari tên là Rubic. 

Nhưng truy nguyền lịch sử của trò chơi này, sẽ thấy rằng 
ông tổ của nó là một sĩ quan quân đội Pháp tên là Mac 
Mahông. Ông tham gia cuộc chiến tranh ở Grimê, ở Ý, bị 
thương ở Xêđăng. Ông là toàn quyền Algiêri từ 1864 đến 1870. 
Sau đó làm tổng thống Pháp từ 1873 đến 1879. 

(Ở Sài gòn trước kia có đường phố Mac Mahông mà nhân 
dân thường gọi là "Mạt Má Hồng", nay là đường Nam lũ Khởi 
Nghĩa). 

Mac Mahông đã sáng tạo ra trò chơi như sau : 

lấy 30 hình lập phương giống nhau. Mỗi hình lập phương có 
6 mặt mang 6 màu : trắng, xám, xanh, vàng, đỏ, đen. 

Tại sao có 30 hình lập phương ? Tại vì có 30 cách phân 
phối 6 màu cho các mặt sao cho 2 mặt kề nhau mang 2 màu 
khác nhau. (ð.3.2 = 60) 

Với 30 hình lập phương của Mac Mahông,. có thể có nhiều 
trò chơi thú vị, sau đây là một trò chơi : 

Chọn một hình trong 30 hình lập phương, gọi là hình mẫu. 
Trong 29 hình còn lại chọn 8 hình và ghép lại thành một hình 
to, sao cho nó có phân bố màu hệt như hình mẫu. 


s0 


VnMath.Com 


Trò chơi này cũng dễ. 

Nhưng Mac Mahông lại đặt thêm điều kiện cho trò chơi : 

Trong hình lập phương lớn chỉ có những hình lập phương 
với những mặt cùng màu mới đặt tiếp giáp nhau. 

Hồi thời Mac Mahông, trò chơi này chỉ có giá trị giải trí. 
Ngày nay trò chơi này được xem như một bài toán tróng "lí 
thuyết trò chơi", một ngành của toán học. 


ƠI VÀ "BÀI TOÁN 7 CHIẾC CẦU" 


Hai trăm năm trước đây tại trung tâm thành phố Conixbee 
(nay là Kaliningrat của Nga) gần cửa sông Prêhen đổ ra biển 
Bantie có 7 chiếc cầu nổi đảo với bờ sông, 

Có cách nào đi 
qua hết 7 cầu với 
điều kiện là chỉ 
được đi qua mỗi 
cầu một lượt ? 

Bài toán này 
đạt ra lúc Ơle 
đang còn làm Viện 
sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học Nga 
(ng là Viện sĩ 
năm 24 tuổi). 

le đã nghiên 
cứu bài toán tổng 
quát hơn. Trước N 
hết ta gọi "đồ thị 
liên thông" là đồ 
thị không có 
nhứng phần nào A 
tách rồi hẳn ra 
mà tất cả nối liên Éj 
nhau. 


51 


VnMath.Com 


Hình đảo và cầu có thể vẽ theo sơ đồ bên cạnh, có 4 đỉnh 
A, B, C, D. "Đỉnh lễ" là đỉnh có số đường chạy tới nó lẻ (đỉnh 
A, C, B, D). "Đỉnh chãn" là đỉnh có số đường chạy tới nó chẵn, 

Ơle đã nghiên cứu và cho kết quả : 

la) Một hình muốn vẽ được bằng một nét liền (hoặc đi một 
lần qua hết mọi đường) thì hình đó phải có toàn đỉnh chãn, 
hoặc chỉ có hai đỉnh lẻ. 

1b) Một hình có bao nhiêu đỉnh lẻ thì số nét phải vẽ để các 
đường đi không trùng lặp nhau bằng nửa số đỉnh lẻ đó. 

Như vậy rõ ràng không thể đi qua 7 cầu trên bằng cách đi 
qua mỗi cầu một lần. 

Số đỉnh lẻ là 4, (A, B, C, D). Vậy ít nhất phải đi trở lại một 
cầu nào đó mà mình đã qua,.nếu muốn qua hết 7 cầu. 

Bài toán trên liên quan đến một lí thuyết toán học rất sâu 
sắc gọi là "Tôpô học", một ngành toán hiện đại. 


PUSKIN QUÁ GIÀU TƯỞNG TƯỢNG.... 


Puskin là nhà thơ Nga vĩ đại, đã có những bài thơ làm rung 
động hàng triệu trái tim nhân loại, từ thế kỉ này sang thế 
kỉ khác. 

Điều đó không ai dám phủ nhận. 

Nhưng đôi khí vì để cho trí tưởng tượng bay bổng quá đáng, 
"mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" nên trong thơ của ông có 
những chỉ tiết mới đọc qua thì thấy hào hùng, mà đọc kĩ lại thì 
thấy vô lí đến bưồn cười. 

Đó là trường hợp bài thơ "Chàng hiệp sĩ keo kiệt", một 
truyện cổ tích bằng thơ : 

Truyện xưa chép rằng 

Một hôm nhà uua truyền cho quên sĩ : 

Mỗi người bốc một nắm đất xếp thành đống cao 

Để dựng lên ngọn đồi kiêu hãnh 

Và nhà uua có thể ngự trên ngọn đồi uui 0ẻ ngắm nhìn 


: VnMath.Com 


Cả thung lãng dày đạc lầu trại trắng xóa 
Cả biển khơi tấp nộp chiến thuyền. 
Đẹp thay cảnh người hùng đứng trên đồi, chống kiếm, nheo 
mắt nhìn đoàn quân chiến thắng đưới thung lũng và trên chiến 
thuyền ngoài biển khơi... 


Nhưng... ngọn đôi nào, làm sao cao đến thế, nếu chỉ đấp 
bằng "mỗi người bốc một nắm". 
Cứ cho là vua có 100.000 quân đang ra trận, như vậy có - 


1 
100.000 nắm đất, mỗi nắm 5 dm3 


` Tính ra có tất cả 20m3 đất, đấp thành hình nón, có độ dốc 
45° (độ đốc lớn nửa thì đất sụt lở, vua cũng bị nguy). Gọi h là 
chiêu cao hình nón thì. 
hŠ 
20= z .g.suy ra h ~ 2,7m. 


VnMath.Com 


Một đống đất cao 2,7m mà tưởng tượng thành một ngọn đồi 
cao, từ đó vua nhìn ra xa thấy "lều trại trắng xóa", "tấp nập 
chiến thuyền”. 

Kể ra trí tưởng tượng của Puskin cũng phong phú thật, 
nhưng không thể nói là có lí. 


TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỒ CHƠI "THÁP HÀ NỘI" 


Có thể tìm trong tất cả các hiệu bán đồ chơi một đồ chơi cổ 
điển, có tên là "Tháp Hà Nội". 

Cách đây gần một thế kỉ, đồ chơi này có bày bán khắp nơi 
và có tên là "Tháp Hà Nội của Giáo sư Claoxơ (Claus)". Claus là 
tên tỉnh nghịch của giáo sư Pháp Sđuyxe Luyca (1842 - 1891) 
(Lucas, sắp các chứ lại thành Claus, củng như Khái Hưng là do 
Khánh Giư mà ra). Giáo sư Luyca chắc có thầm Hà Nội nên 
đặt tên trò chơi là "Tháp Hà Nội" để nhớ đến Tháp Rùa hồ 
Hoàn Kiếm của chúng ta. 

Đồ chơi là một tấm nằm ngang và 3 cái cọc thẳng đứng. 
Trên một cái cọc có các đĩa có đường kính nhỏ dần, ở giửa có 
lỗ để xâu được vào cọc. Đĩa lớn ở đưới, đĩa nhỏ ở trên. (Đĩa lớn 
hơn phải nằm thấp hơn). b 


VnMath.Com 


Vấn đề là làm sao chuyển tất cả các đĩa sang một cọc khác 
(cọc II chẳng hạn), sao cho đĩa lớn hơn cũng phải nằm thấp 
hơn (tức sắp xếp như ở cọc I). Điều kiện đặt ra là mỗi lần chỉ 
chuyển được một đĩa, và không có đĩa nào nhỏ hơn mà lại bị 
đặt phía dưới địa lớn trong quá trình chuyển đĩa. 

Nếu có 2 dĩa A, B ta có thể đặt lấy B đặt lên IÍ ( + ID, 
rồi A > HI, rồi B => II. Thế là xong. Như vậy nếu có 2 đĩa thì 
có 3 lân chuyển. 

Nếu có 3 đĩa A, B, € thì : 

C~>IllB>Il,C>+>H, A > H1, C —=I, B > II, và C =HH 

Vậy có 7 lần chuyển (7 = 23 — l). 


Người ta chứng mình được nếu có n đĩa thì phải cần 2n ~— 1 
lần chuyển ; và nhớ cho một mẹo : Nếu số đĩa là số chắn thì 
chuyển đĩa đầu tiên sang cọc II, nếu số đĩa là số lẻ thì chuyển 
đĩa đâu tiên sang cọc III. 


Sau đây là truyền thuyết về trò chơi này : 


"Trong ngôi đèn lớn Bênarét, chỗ trung tâm của thế giới, có 
đặt một tấm đồng, trên đó cắm ba cái cọc bằng kim cương. Hồi 
khai thiên lập địa, Thượng Đế đã đặt trên một cọc 64 đĩa vàng, 
đĩa lớn hơn nằm dưới. Một cọc như thế gọi là "Tháp Brama" 
(Bramah). Ngày và đêm, các vị tu chuyển các đĩa từ cọc này 
sang cọc khác, theo một luật mà Brama đã đặt ra : mỗi lần chỉ 
chuyển được một đĩa, và trong quá trình chuyển đĩa, bao giờ 
đĩa nhỏ hơn cũng nằm phía trên đĩa lớn hơn. Khi 64 đĩa đã 
chuyển hết sang một cọc khác, thì cả ngôi đền, Tháp Brama sẽ 
tan thành bụi sau một tiếng sét đánh, và đó là ngày tận thế". 


Như vậy phải cần 284 — 1 lần chuyến đĩa. 

Giả sử một người chuyển mỗi dĩa mất một giây và làm việc 
suốt 24 giờ trong một ngày, không nhầm lẫn, thì phải cân 5,82 
x 101! năm, tức gần 6 tỉ thế kỉ mới xong. 


Vậy thì nhân loại cứ yên tâm mà sống, khoan hãy lo sắp 
đến ngày tận thế. 


S55 


VnMath.Com 


GÔGÔN CŨNG NHẦM... 


Gôgôn, nhà văn Nga nổi tiếng, tác giả cuốn tiểu thuyết 
“Tarát Bunba", đá tỏ ra thiếu quan sát hình học trong suy luận 
của mình. Trong bài báo "Vê nền kiến trúc thời đại chúng ta" 
ông viết : "Những ngọn tháp to lớn, khổng fð là cần thiết trong 
thành phố... Chúng ta thường quen hạn chế tâm cao của tháp, 
chỉ cho phép ngắm nhìn được nguyên có thành phố thôi, trong 
khi đối với các thủ đô, càn phải nhìn ra tứ phía, ít nhất là một 
trăm năm mươi vecxta, mà muốn thế, có lẽ chỉ cầẦn Xây cao 
thêm một hai tầng nứa là tất cả sẽ thay đổi hẳn. Càng lên cao, 
tầm mắt sẽ mở rộng với cấp số nhanh lạ thường". 

(1 vecxta bằng 1,0668km ; 150 vecxta bằng 160km) 


58 


VnMath.Com 


Thêm vài tầng mà nhìn xa thêm được tới 160km ! 

Ta đã biết tầm xa của chân trời bằng V2Rh, R là bán kính 
“Trái Đất, h là độ cao nơi quan sát. 

“Tính ra ta thấy rằng khi độ cao tăng 100 lần thì chân trời 
chỉ lùi ra xa 10 lần. Khi độ cao tăng lên 1000 lần, chân trời 
chỉ lùi ra xa 31 lần (vì V1000 = 31) 

Nếu xây thêm 2 tầng lầu nứa trên nhà ô tầng lầu thì tầm 


10 
xa của chân trời chỉ thêm có V bu 1,1 lần, tức là thêm 


không đáng kể. § 
Gôgôn muốn nhìn xa thêm 150 vecxta tức 160km thì phải 
160 
xây một lầu cao hơn h = 2? “= 2km. 
Nhà cao 2km ! 
Nhà này phải xây trên núi † 


GIỮ KỈ LỤC 75 NĂM 


Nhà toán học Pháp Êđua Anatôn Liuca (1842 - 1891) là giáo 
viên ở trường Trung học Lui Løgiängđrơ tại Pari. 

1878 ông chứng minh được định lí cho phép kết luận số 
Mecxen dạng 2" — I có phải là số nguyên tố không. Dùng định 
lí đó ông đã cho biết số 21? — 1 là số nguyên tố. 

Trong 75 năm số này giữ kí lục là số nguyên tố lớn nhất 
mà con người biết được. 

Ngoài ra ông còn tìm ra được số hoàn chỉnh thứ 12. 

(Số hoàn chỉnh là số bằng tổng các ước sổ của nó trừ nó. Ví 
dụ 8 = 1 + 2 + 3 là số hoàn chỉnh). 


s7 


VnMath.Com 


PHÁT HIỆN HÀNH TINH "TRÊN ĐẦU NGỌN BÚT" 


Bằng phương pháp tọa độ, Lơveriê (1811 - 1877), nhà thiên 
văn Pháp, đã đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một hành 
tính nào đó làm ảnh hưởng đến quỹ đạo của hành tinh Uran. 

Nói cách khác, bàng phương pháp tính toán đơn thưần trên 
giấy, Lơveriê tiên đoán có một hành tinh nào đó, mà con người 
chưa phát biện ra qua ống kính. 

Chẳng bao lâu, hành tính mới ấy đã được phát hiện. Đó là 
hành tỉnh Neptuyn (Hải vương tính). 

Thật là tuyệt ! Người ta nói rằng Lơveriê đã phát biện hành 
tỉnh "trên đầu ngọn bút°. ' 

Cần nhắc lại rằng phát minh khoa học "trên đâu ngọn bút" 
kiểu Lơveriê không phải là trường hợp đầu tiên. Từ thế kỉ 17, 
dựa vào lí thuyết lực hấp dẫn của mình, Niutơn đã đưa ra giả 
thuyết rằng Trái Đất không phải là hình cầu. 

Viện Hàn lâm Khoa học Pari đã cử một đoàn nghiên cứu 
thực địa để xác minh điều này. Môpectuy được cử làm trưởng 
đoàn. Sau một thời gian đo đạc thực địa, Môpectuy đã xác mính 
điều dự đoán của Niutơn là Trái Đất phải dẹt ở hai đầu. Kết 
luận này trái hẳn với kết luận của Caxini, là Trái Đất bị kéo 
đài ra theo trục của mình. 


VnMath.Com 


Như vậy chính Niutơn bằng lí luận đơn thưần đã phát hiện 
"trên đầu ngọn bút" chân lí Trái Đất có hình dẹt ở hai đầu. 

Phát minh của Niutơn cùng một loại với phát minh của 
Lơveriê, nhưng không được ai nhắc đến như một phát mịnh 
"trên đầu ngọn bút," tuy phát mính của Niutơn được thực hiện 
từ thế kỉ 17. 

Vì sao vậy ? Vì sao người ta có xu hướng xem Løveriê là 
trường hợp điến hình của phát minh "trên đầu ngọn bút" ? 

Chưa ai trả lời được chính xác câu hỏi đó. 

Có lã vì tầm vóc vĩ đại của Niutơn trong đội ngũ các nhà 
bác học. Nói đến Niutơn phải nói đến nhứng công trình vĩ đại 
về khoa học còn việc phát minh ra Trái Đất dẹt không phải là 
phát minh lớn nhất của Niutơn. Cũng như một người đã phá kỉ 
lục thế giới về một môn thể thao nào đó, thì kỉ lục địa phương 
của người đó không can nhắc đến.... 


TOÁN HỌC TRONG "TRUYỆN PHIÊU LƯU 
CỦA GULIVƠ" CỦA XUYFT 


"Truyện phiêu lưu của Gulivơ" là truyện nổi tiếng của Xuyft, 
kể chuyện về anh chàng Gulivơ trong thế giới người tí hon và 
người khổng lồ. : 


VnMath.Com 


Trong thể giới người tí hon thì Gulivơ lớn gấp 12 lan, trong 
thế giới người khổng lồ thì Gulivơ nhỏ hơn 12 lần. 

Khi viết truyện tác giả phải giữ đúng tỉ số 12 đó trong tất 
cả mọi chỉ tiết. Ví dụ ở thế giới người tí hon thì Gulivơ ăn một 
bứa hết bao nhiêu suất ăn cá nhân, quân áo Gulivơ mặc phải 
dùng số vải gấp mấy lần số vải cá nhân ; Quả táo trong thế 
giới người khống lồ gấp mấy quả táo của chúng ta. 

Vì thế tích dạ dày Gulivơ to gấp 12 x 12 x 12 = 1728 lần 
dạ dày người tí hơn nên mỗi bứa Gulivơ ăn 1728 suất. 

Diện tích quần áo Gulivơ rộng gấp 12 x 19 = 144 lần nên 
phải cần 144 số vải cá nhân để may một bộ đồ cho Gulivơ. 
(Phải cần 300 thợ để may cấp tốc). 


Theo tỉ lệ 12? = 1728 mỗi lần Gulivơ uống bốn thùng rượu 
1 1 
vang do 8 người tí hon khiêng, vì 1 li rượu = Di lMt ; 1728 x P 


lít = 432 lít ~ 4 thùng rượu. 

Một bứửa Gulivơ ăn mấy con ngỗng (nhỏ như chim sẻ), mấy 
con cừu, mấy kí bánh mì v.v.., tất câ đều phải giữ đúng tỉ lệ 
12? (cho thể tích), 12? (cho diện tích), và 12 (cho độ dài). 

Tuy vậy, có lúc, do mải mê để cho trí tưởng tượng bay bổng, 
Gulivd cúng có nhầm lẫn về tỉ lệ, dẫn đến sự vô lí trong 
câu chuyện. 

Thực vậy, trong thế giới người khổng ïồ, có lần Gulivơ bị 
một trận mưa quả táo nện trên đầu, do một tên làm vườn chơi 
khăm gây ra. ` 

Nhưng... Gulivơ chỉ thấy đau nơi chân và lưng ! Ta thử 
tính : 1 quả táo khổng lồ = 1728 quả táo của chúng ta. Suy ra 
1 quả táo khổng Ïồ nàng khoảng 80 kg. 

80kg rơi từ trên cao khoảng öm x 12 = 60m xuống lưng, 
đâu có phải chuyện đùa ! 

Năng lượng cú va đập này bằng 20.000 lần năng lượng gủa 
sự rơi của một quả táo thông thường và tương đương với năng 
lượng của một quả đạn đại pháo. 


60 


VnMath.Com - 


LÉP TÔNXTÔI VÀ BÀI TOÁN MUA ĐẤT CỦA PAKHÔM 


Như ta đã biết, Tônxtôi rất thích môn toán, thích đến mức 
ông cố đưa các bài toán nhỏ, vui vào truyện của mình bất cứ 
chỗ nào có thể được. 

Nghe nói Tônxtôi còn viết cả sách giáo khoa số học để dạy 
cho con em xung quanh trang trại của ông. 

Trong một truyện nổi tiếng của L. Tônxtôi "Con người có 
cần nhiều đất đai không" ông đã viết về một cảnh mua đất thời 
xưa rất độc đáo và cúng rất đau lòng... 

Pakhôm là một cố nông, rất nghèo, cần đất để canh tác. 
Chủ đất bán đất cho Pakhôm theo kiểu sau : 1000 rúp một 
"ngày đất". 

"Một ngày đất” là phần đất nằm trong đường biên kín do 
Pakhôn chạy vạch ra từ lúc Mặt Trời mọc, cho đến lúc Mặt 
Trời lặn. 

Vấn đề đặt ra là Pakhôm phải chạy càng nhanh càng tốt, 
chạy theo một đường thế nào để khi về đến chỗ xuất phát thì 
diện tích phần trong đường biên là lớn nhất. 

Cân nói thêm là nếu đến khi Mặt Trời lặn mà không về đến 
nơi xuất phát thì xem như công sức bỏ ởi, bị mất trắng † 

L. Tônxtôi đã tả cảnh Pakhôm chạy như sau : 

*...Anh ta phải cắm đầu cắm cổ mà chạy... Pakhôm chạy, áo 
quần ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào thân thể. Miệng khô đắng. 
Ngực thở đồn dập như kéo bễ. Tim đập thình thịch như nhịp 
trống liên hồi. 


=  vÝ 
81 


VnMath.Com 


Pakhôm đồn hết chút sức lực cuối cùng để chạy. Còn Mặt 
“Trời cũng đã lần sát đến đường chân trời. Và thế là hoàng hôn 
sắp đến rồi... 

- Mặt Trời cũng đã sát đến mặt đất rồi, thậm chí đã có 
phần mất hút sau đường chân trời. Dồn hết sức lực cuối cùng, 
Pakhôm hít một hơi thật căng, rồi chạy băng lèn về phía đỉnh 
gò. Đã nhìn rõ chiếc mú. Đôi chân chạm vào nhau, và anh ta 
ngã xuống, đôi tay duỗi về phía trước, với tới chiếc mú. (chiếc 
mũ đánh đấu nơi xuất phát buổi sáng - ND). 

— Giải thật ! Già làng kêu lên - Anh đã chiếm được rất 
nhiều đất. 

Một nông dân chạy lại muốn nâng anh ta dậy nhưng miệng 
anh ta ộc đầy máu. Anh ta đã chết !...* 

Ta háy bỏ qua khía cạnh bỉ lâu ý của câu chuyện. Vấn đề ta 
cần nói ở đây là dựa trên hành trình của Pakhôm cho ở hình 
bên, ta xét xem với độ dài đường chạy đó, Pakhôm đã đạt được 
diện tích lớn nhất chưa, 

Theo số liệu kích thước 
hình thang vuông bên cạnh-ta 
tính được chu vi của nó là 40 1c 
vecxta (dùng định lí Pitago 
tính được x = 13) 

Do đó điện tích phần đất 2 
là 78 vecxta vuông (khoảng 
8000 mẫu Ngn) 

Người ta đã chứng minh 
được rằng trong tất cả các 


hình Tôi cùng chu vi thì hình tròn có diện tích lớn nhất. 
N Nếu Pakhôm chạy một chu vi đường tròn 40 vecxta thì diện 


2% 
40 
tích anh thu được là 5i = 127 vecxta vuông, hơn diện tích 


2 


cũ được 49 vecxta vuông. 


2 


VnMath.Com 


Nếu anh chạy bớt đi một chút và chạy theo đường tròn, thì 
vẫn có lợi hơn nhiều về mặt sức khỏe và điện tích. 

Nhưng anh đã chết rồi, làm sao còn học hình học để rút 
kinh nghiệm được ! 


LIUCA "THỬ TÀI" CÁC NHÀ TOÁN HỌC › 


Ta đã có dịp nói đến Liuca nhà toán học Pháp thế kỉ 19, 
người đã xác minh rằng 21? ~ 1 là số nguyên tố (số này giữ kỉ 
lục số nguyên tổ lớn nhất trong 75 năm) và cũng chính là 
người tìm ra số hoàn chỉnh thứ 12. 

Nhà toán học Pháp Lograngdrơ có kể lại (và cam đoan là 
không có bịa đặt !) một câu chuyện về Liuca. 

Trong một hội nghị khoa học gồm có nhiều nhà toán học 
của nhiều nước khác nhau, sau bứa cơm, Liuca có ra cho mọi 
người một bài toán đố vui vui như sau : 

Hàng ngày vào giửa trưa có một.con tàu đi từ Gavơra đến 
Niu-Óoc, và cúng vào chính thời điểm này có một con tàu đi từ 
Niu-Oóc đến Gavơra. Thời gian đi từ bến này đến bến nọ là 
đúng 7 ngày, không hơn không kém. Vậy một con tàu đi từ bến 
này đến bến nọ có mấy lần gặp con tàu khác đi theo chiều 
ngược lại ? v l 


VnMath.Com 


Vì muốn trả lời nhanh (cho oai ! vì sĩ diện) nên có nhà toán 
học cho đáp số là 7 : 

Đáp số này: mới nghe thấy cũng có lí, vì cứ 7 ngày thì con 
tàu thực hiện được một chuyến ởi từ bến này đến bến kia, 
trong 7 ngày đó có 7 chuyến ngược lại... 

Nhưng... đáp số đó là sai vì người giải đã quên rằng một 
ngày trước đó, hai ngày trước đó, ba ngày trước đó... cũng có 
chuyến đi ngược lại. 


Đáp số đúng là 15, 
Các bạn cứ nhìn vào lời giải bằng đồ thị sau đây sẽ rõ . 


Ó Ý 2 35 4 2 6 7 0 Q 0094 fÊ 13 44 v2 4 v7 sở v82o gể 


¬ se <⁄Z⁄ 
2⁄2 
l09050903054949965050506 
T2 in 


Trên đoạn AB (biểu diễn đường đi của con tàu) có tất cả 15 
"nứt" biểu thị cho chỗ gặp nhau giửa 2 con tàu. 

Tất nhiên có thể giải bài này bằng số học để thấy rằng cư 
12 giờ thì hai tàu gặp nhau một lần, 


Sống 2y 


64 


VnMath.Com 


MAIN RIĐƠ VÀ CHÚ BÉ TIỦY THỦ THÔNG MINH 


Trong tiểu thuyết "Chú bé thủy thủ" của Main Riđơ có kể về 
một cậu bế say mê nhứng cuộc phiêu lưu ngoài biển cả, do 
không có tiền nên phải trốn vào hầm tàu để được đi đây đó. 
Cậu ta phải sống trong hầm tàu tối đen trong suốt cuộc hành 
trình. Cậu sống giữa các kiện hàng, thùng đựng nước,và may 
quá, có cả thùng đựng đường nửa. Như vậy là có đủ thức ăn 
rồi, nhưng nước uống thì phải hạn chế đến mức tối đa. Cậu 
phải tìm cách tính xem nước trong thùng là bao nhiêu để phân 
phối cho đủ uống suốt cuộc đi. Tính thể tích nước trong thùng 
trong cảnh tối om, không một cái 
thước, không một sợi dây, chẳng 
khác nào trò chơi bịt mắt bắt dê. 

Nhưng nhờ trí thông minh, kiến 
thức toán học khá vứng chắc và 
nhất là đầu óc tháo vát, đầy sáng xá vết EÀ 


kiến, cậu bé đã tính được gần đúng | —. 
lượng nước trong thùng. h 

Thùng đựng nước giống hình hai 
nón cụt úp nhau, có dạng thùng n 
đựng rượu bằng gỗ, phình ra ở TẢ. 


giửa, miệng và đáy tròn, ràng bằng 
thừng rất chắc. 
Trong hầm tối đen như nưực cậu 
lò mò tìm các thanh gỗ, nối nhau 
bằng dây buộc giây, đo R, r, h, so 
sánh chúng với chiều cao của thân mình để tính thể tích thùng 
nước theo công thức : 


h 2 
R+r 
lãi | h 


2 
Công thức này không đúng vì công thức tính thể tích nón 
cụt là : h 
h 
vxT GẺ + rẻ + Rr). 
5-GITH 65 


VnMath.Com 


Sai số là 2 Rap 
So vi c việt 
ai số là 12 3 
Hơn nửa "hình thùng rượu” có mặt bên cong, do đó sai số 
: 
càng lớn hơn. Nhưng cũng may, thường thì R—r < H nên sai 


số cũng chấp nhận được, nghĩa là cậu bé cũng tính được gần 
đúng thể tích nước. 


to 22772] 


Nhân đây cũng nói rằng "bài toán tính thể tích thùng rượu" 
là bài toán khó. Từ thế kỉ 17 nhà thiên văn học Đức Kênle 
(épler) đã suy nghĩ về bài toán này. Ông có để lại một công 
trình đặc biệt về phương pháp tính thể tích thùng rượu một 
cách gần đúng. Về lí thuyết, công thức tính thể tích chính xác 
bằng cách đo các kích thước hình học vẫn chưa tìm ra. 

Ở miền Nam nước Pháp người ta dùng công thức tính gần 
đúng : V = 3, 2hRr, và thực tế cho thấy rằng công thức này 
cho kết quả khá chính xác. 


66 


VnMath.Com 


BÀI TOÁN MUA NGỰA 


Trong một cuốn sách số học cũ của Nga do Manhitxki viết 
có bài toán : 

Có một người bán một con ngựa với giá 1õ6 rúp. Người mua 
ngựa kêu là đắt quá, không thể mua nổi với giá đó. 

Người bán ngựa vui vẻ và ngọt ngào thuyết phục : 

Thưa ông, nếu giá ngựa như thế mà ông cho là cao quá thì 
ông chỉ mua đỉnh đóng móng ngựa thôi, còn ngựa thì tôi biếu 
không cho ông. 


1 
Mỗi móng ngựa có 6 đỉnh. Cái đỉnh thứ nhất giá 7ì copêch, 


1 
đính thứ hai giá 3 copèch, đỉnh thứ ba giá l copêch, nghĩa là 


cứ nhân đôi lên, cho đến đỉnh thứ 24. 

Như vậy thì chắc ông vui lòng. 

Người mua ngựa cho rằng như vậy là giá hời, xem như được 
lấy không con ngựa, đồng ý chấp nhận cách tính đó. 

Hồi ông ta phải trả bao nhiêu ? 

Dễ thấy rằng số tiền § phải trả là tổng các số hạng của cấp 
số nhân 

§7 


VnMath.Com 


: 
S§S=-+~..+224-3 
4 2 


Š 1 
221.2~ 8 
DIGETG Nào 4194308 P copêch 
tức gần 42 ngàn rúp. 
Kết cục việc này như thế nào chắc bạn đọc cúng hình 
dung được. 


BẦI TOÁN CHẮP HÌNH HIỂM HÓC CỦA T. E. ĐUĐƠNÂY 


T. E. Đuđonây là nhà sáng tạo "trò chơi toán học" người 
Anh, năm 1907 có xuất bản một cuốn sách trong đó có nhiều 
bài toán đố hiểm hóc. Để giải các bài toán đó, không cần trang 
bị gì thêm về toán học hiện đại mà chỉ cần một số kiến thức 
toán sơ cấp tối thiểu, cộng với đâu óc nhạy cảm, sự kiên trì. 
Loại toán này có tác dụng như một môn "thể thao trí tuệ" lành 
mạnh, nhưng cúng có những bài khá hiểm hóc. 

Sau đây là hai bài độc _đáo, chỉ cần kiến thức hình học 
không quá lớp 6. 

1) Cắt một tam giác đều thành 4 mảnh sao cho ghép lại 

. được thành hình vuông. 


ĐH - 
LỚP NINH, 


68 


VnMath.Com 


2) Cất một lục giác đều thành 6 mảnh sao cho ghép lại được 
thành hình vuông. 

Lời giải được cho ở hình trên Nhìn lời giải cũng khó mà 
hiểu được Đuđơnây đã sáng tác các bài toán này như thế nào. 


PHƯƠNG TRÌNH“EM VỢ ÔNG ẤY = CẬU CHỒNG TÔI” 


Giáo sư Tạ Quang Bửu, nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng, 
khi còn sống tuy bận nhiều về công tác lãnh đạo vẫn dành 
nhiều thời giờ nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ. Giáo 
sự rất thích giảng dạy, xem lên lớp như một niềm vui không 
thể thay thế được. Trong khi giảng dạy, giáo sư thường dùng 
những ví dụ vui, dễ hiểu, rất sâu sắc, để minh họa các khái 
niệm. 

Trong một lớp học bồi dưỡng về lôgic, giáo sư ra cho cả lớp 
một bài toán vui như sau : Bà A cùng đi với một cụ già đến 
gặp ông B. Ông B hỏi bà A "Cụ già ấy là ai ? "Bà A trả lời : 
"Em vợ ông ấy là cậu chồng tôi". Hỏi cụ già ấy có quan hệ như 
thế nào với bà A. : 

Cả lớp đang suy nghĩ thì giáo sư đã vui vẻ nói : Bài này có 
thể giải bằng phương trình lôgic. 

Mọi người chưa kịp hiểu thì giáo sư đã câm phấn viết lên 
bằng : 

Em vợ ông ấy = cậu chồng tôi, viết cho ngắn gọn là 

E.V.Ô = C. Chồng. T 
Thay cậu bằng Em mẹ (E.M) ta có E.V.Ô = B.M. Chồng. T 
Lại thay mẹ bằng vợ cha (V. cha) ở vế phải ta có 

E.V.Ô = E.V.Cha.Chồng.T 

Ước lược hai vế cho E.V. ta có 

Ô = cha.chồng.T. tức ông ấy là cha chồng tôi. 

Đứng quá rồi ! Vợ ông ấy là Mẹ chồng bà A, vậy Em vợ ông 
ấy là cậu chồng bà A. 

Vấn đề đặt ra là tại Sao bài toán này có thể đặt thành 
phương trình. Mà lại còn ước lượng hai vế cho "Em Vợ" nửa ! 

69 


VnMath.Com 


ĐÔI.MẮT THẦN CỦA MENĐÊLÊÉP 


Nhà khoa học vĩ đại Nga Menđêlêép, tác giả "Bảng hệ thống 
tuần hoàn Menđêlêép" nổi tiếng, đã sắp xếp toàn bộ các nguyên 
tố cấu tạo nên vật chất vào trong một bảng gọn gàng, xinh 
xắn... 


tử 
lở 


Ị 


"8 


kg.) 


Vào thời ông, ngoài những nguyên tố đã biết được sắp xếp 
vào những ð thích hợp dành cho chúng, ông còn tiên đoán 
những nguyên tố chưa biết để đặt vào nhưng ô còn trống. 
Những nguyên tố chưa biết đó được tìm ra bằng con đường suy 
luận toán học, bằng nghiên cứu tương quan định lượng các 
nguyên tố, 

Năm 1871 ông ốã mô tả cặn kẽ các tính chất của ba nguyên 
tố chưa biết. Ông gọi đó là ekabo, êkanhôm và êkasilic. 

Mãi tới 15 năm sau người ta mới tìm ra nhứng nguyên tế 
đó : êkanhôm phát hiện được ở Pháp năm 1875 và được đặt tên 
70 


VnMath.Com 


là gaH ; năm 1879 người ta tìm ra êkabo ở Thụy Điển và gọi là 
scandi ; êkasilic tìm được ở Đức năm 1886 và gọi là giecmani. 

Bằng phương pháp toán học Menđelêép đã sáng tạo ra các 
nguyên tố "trên đầu ngọn bút". Toán học đã trang bị cho ông 
đôi mắt thần nhìn xuyên qua vật chất... 


HÀN TÍN ĐIỂM BÌNH 


Hàn Tín là người huyện Hoài Âm, tỉnh Giang tây, sinh vào 
khoảng 200 năm trước công lịch, thời nhà Tiên Hán bên 
Trung Quốc. : 

Ông là một viên tướng có tài giúp nhà Hán làm nên sự 
nghiệp vẻ vang. Ông chính là người đã làm cho Hạng Võ phải 
tự vẫn ở Ô Giang. 

Ông bị xử trắm vì có kẻ xiểm nịnh vu cáo ông về tội phản 
nghịch. Nói đến Hàn Tín là nói đến sự tích "bát cơm Xiếu 
Mẫu", tượng trưng cho đức tính thủy chung, biết ơn những 
người đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, khó khăn 

Hai "bài toán điểm binh" sau đây gắn liền với tên ông, là hai 
bài toán nổi tiếng, lưu truyền từ mấy chục thế kỉ nay. 

Ở nước ta, người đầu tiên giới thiệu bài toán này là Giáo sư 
Hoàng Xuân Hãn. 

Bài toán thứ nhất : 

Một đội quân ước khoảng 300 người. Cho họ xếp hàng ba, 
hàng năm, rồi hàng bảy. Cứ sau mỗi lần xếp hàng thì đếm số 
người dư (nếu không có người còn dư thì xem như số dư là 0). 
Dựa vào các số dư đó, hãy cho biết xem số quân sẽ là bao 
nhiêu. 

Hàn Tín đã sáng tác bài thơ sau đây nhằm đề ra cách giải 
bài toán trên : 

Tam nhân đồng hành, thất thập suy 

Ngủ thụ mai hoa, chấp nhất chỉ 

Thất tử đào viên thu bán nguyệt. 

Trừ bách, trừ ngũ nh vi kì. = 


VnMath.Com 


Tạm dịch là 
Ba người cùng đi, bảy mươi nhóm 
Năm cây bông mai, hai mươi mốt cành 
Vườn đào bảy kẻ, rằm mùa thu 
Bớt trăm, trừ năm việc ấy thành. 
Đài toán thứ hai : 
Một đội quân ước khoảng 2000 người. Cho họ xếp hàng 
năm, hàng chín, rồi hàng mười một. Sau mỗi lần xếp hàng ta 


đếm số người dư dôi ra. Dựa vào số người dư đó tìm số quân sĩ 
là bao nhiêu. 


Để giải bài này Hàn Tín đưa ra bốn câu thơ : 
Ngủ quỹ tùng tam cửu lục suy 
Cứu động tiên long, ngũ ngủ trì 
Nhất nhất trùng quan thu tứ ngủ 
Cộng tứ cửu ngủ định vi kì. 
Tạm dịch là 
Năm quỹ suy từ ba, chín, sáu (396) 
Chín động tiên rồng, năm năm ao (55) 
Mười một phục hồi thu bốn, năm (45) 
Công bốn, chín, năm (495) việc ấy rành 
.Cách giải bài toán thứ nhốt 


Trước hết ta cần đưa ra một số kiến thức số học về phép 
chia các số nguyên. 


Lấy X chia cho 3, õ, 7 ta có các đẳng thức 
X=äl +a () (a<3) 
X=ðk¿ + b (2) (œb< 5) 
X= Tụ +c () (<7) 
Nhân hai vế của (1) cho 5 x 7 x 2, nhân hai vế của (2) cho 
3 x7, nhân hai vế của (3) cho 3 x 5, ta có ; 
T0X = 105 (2kị) + 70a (4) 
21X = 105 k¿ + 21b (5) 
15X = 105 k¿ + lốc (6) 


72 


VnMath.Com 


Cộng (4), (5), (6) vế với vế ta có 
106X = (2ki + k¿ + kš ) 105 + 70a + 21b + l5c 
i1€Z 
Suy ra 
X + 105X = 105 + 70a + 21b + l5c 
Cuối cùng ta có (khi đặt ¡ — X = k) 


Đây là "công thức chìa khóa" mà Hàn Tín nói đến trong bài 
thơ thứ nhất. 

Thật vậy đứng về phương diện thi tứ thì bến câu trên vô 
nghĩa ! Nó chỉ có một giá trị thông tin ở các cặp số (3 ; 70) ; 
(6 ; 21) ; (7 ; 15) ; (100 ; ð) những rõ ràng các con số đó có 
liên quan đến việc thiết lập "công thức chìa khóa" (7), 

a, b, œ trong (?) có thể là bao nhiêu ? 

Từ (1, (2), (3) suy ra các giá trị có thế có của a, b, c : 

a= 0,1,2 Œ giá trị ; b = 0, 1, 2, 3, 4 (5 giá trị) 

e= 0,1,2, 3, 4, 5, 6 (7 giá trị) 

Với mỗi giá trị của a thì có thể có 5 giá trị của b. Với mỗi 
cặp giá trị của a, b thì có thể có 7 giá trị của c. 

Vậy số bộ 3 giá trị của (a, b, c) là 3 x 5 x 7 = 105 bộ 

Bây giờ ta áp đụng "công thức chìa khóa" để giải bài toán 
thứ nhất. Khi áp dụng phải chú ý điều chỉnh bội số của 105 
(tức k 105) sao cho phù hợp với giả thiết. 

Giả sử khi xếp hàng ba, năm, bảy số dư tương ứng là 2 ; 1 ; 
6 (tức là a = 2,.b.= l,c = 6) và số quân si xấp xỉ 300 thì 
X = 293 (ứng với k = 0). 

(Tương tự như vậy, với a = 2 ; b = 
xấp xỉ 100 thì X = 83, ứng với k = — 
105 trong công thức (7)) 

Với cách giải này rõ ràng khí biết các số dư a, b, c chưa đủ 
để xác định X. Phải biết ước lượng (ít nhất bằng mắt) để biết 
số quân khoảng bao nhiều, sai số không quá 100. 

Đó là một chỗ khó cho Hàn Tín. Có lẽ vì lí do đó mà ông ta 
đề ra bài toán thứ hai. 


1;c =6 và số quân sĩ 
2, tức là bớt đi hai lần 


73 


VnMath.Com 


Cách giải bài toán thứ hai : 


Bài thơ cho ta các cặp số (ð ; 396) ; (9 ; B5) ; (11 ; 45) và 
số 495. 


Gọi Y là số quân ta cố : 
Y =ðki +s=396Y = 495 (4ki) + 396 (s < 5) 
Y=6k2 +t>B55Y = 495k» + 55t (t<9) 
Y = LIki +u > 4õY = 495 k3 + 45u (u< 11) 
Từ đó suy ra công thức 


Y = k495 + 396 + ðõt + 4õu 


Giả sử quân số khoảng 2000 người, cho sắp hàng năm, hàng 
chín, hàng mười một có số dư tương ứng là 2, 4, 10 ta có 
Y = k.495 + 792 + 220 + 450 
k=0=Y = 1462 
k 1 eY = 19ð7 
k=ẽ2>Y=2452 
Vậy Y = 1957 là đáp số phải tìm. 
Dĩ nhiên muốn áp dụng công thức tìm Y phải có con mắt 


ước lượng, phân biệt được nhóm 500 người, 1000 người, 1500 
người v.v... 


BÀI THƠ TOÁN VỀ ĐÀN ONG 


Ở Ấn Độ thời cổ có một môn thi đấu độc đáo rất phát triển. 
Đó là các cuộc thi công khai giải các bài toán khó. Những sách 
hưởng dẫn toán học đóng vai trò sách giáo khoa cho các cuộc 
thi đó. 

Một soạn giả đã viết bằng thơ (vì cả cuốn sách được viết 
bằng thơ) : ì 

"Cũng như Mặt trời làm lu mờ nhứng ngôi sao bằng ánh 
sáng rực rỡ của mình, con người thông thái bằng việc đề xuất 
và giải các bài toán đại số, sẽ làm lu mờ tiếng tăm của người 
khác trong các cuộc hội họp quàn-chúng" 

74 


VnMath.Com 


Sau đây ta "văn xuôi hóa" một "bài thơ toán” của Ấn Độ 
thời cổ : 

"Một số ong bằng căn bậc hai của một nửa toàn bộ đàn ong 
đậu trên bụi hoa nhài, đằng sau đó là 8/9 đàn ong. Chỉ có một 
chú ong cùng tổ lượn vòng quanh một đóa hoa sen, bị cuốn hút 
bởi tiếng vo vo của người tình, đế không thận trọng rơi vào 
cạm bấy của bông hoa thơm ngát. Hỏi có bao nhiêu con ong 
trong đàn ?" 


Nếu gọi số ong là x thì ta có : 


8 
s và] x+2=2 (x nguyên dương) 


Đặt y = 4Í sờ 0 ta có 2y ~ 0y — 18 = 0 


75 


VnMath.Com 


Giải ra có yị = 6, y„ = — 3⁄2 (loại) 
Từ y¡ = 6 suy ra xị = 72, x; = 4,5 (loạj 
Vậy đàn ong có 72 con. 


SỐ z, CẦU CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ CŨ 


Câu chuyên về số x đã được nói quá nhiều rồi, ai cúng 
biết.... 


Nhưng tác giả không thể bỏ qua được vì tính lịch sử của nó. 
Nói ngắn gọn, số + là số phải nhân với đường kính để có chư 
vi đường tròn. 

Từ mấy nghìn năm trước công nguyên con người đã thấy 
rằng giữa đường kính và chu vi đường tròn có một cái gì đó 
ràng buộc, không đổi, và qua nhiều lần kiểm nghiệm trong thực 
tế người ta thấy chu vi đường tròn khoảng gấp 3 lần đường 
kính. . 

Người Ai Cập cổ đại cho rằng z = 3,16 

Người La Mã lấy x = 3,12 


1 
Người Babilon lấy r = 3 — ~ 3,125 


œ 


1 
Acsimet bằng lí luận tính được z = lên 


Trương Hành người Trung Quốc ở thế kỉ thứ 2 lấy 
% = V10 = 3,162 

Thế kỉ thứ 5, Tổ Xung Chỉ lấy z ~ 3,1415926 

lô) Việt Nam ta, các cụ dùng quy tắc : quân bát, phát tam, 
tồn ngũ, quân nhị 


16 
Theo đó z = 5 =32 
Trong cuốn "Đại số học" của nhà toán học Ai Cập cổ đại 
78 


VnMath.Com 


1 
Mahomet Ben Muz cũng lấy + ~3 và theo ông "phương pháp 


tốt nhất (tức số xz chính xác nhất - TG) chỉ có Trời biết !" 

Đến năm 1882 Linđơman nhà toán học Đức đã chứng minh 
được z là số vô tỉ và hơn nửa là số siêu việt, không thể biểu 
diễn bằng số thập phân vô hạn tưần hoàn (số thập phân hữu hạn 
xem như số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu ki 0). 

"Thế kỉ 16, nhà toán hợc Luđônphơ ở Leiđen tính được số z 
với 3B chữ số thập phân và đề nghị khắc giá trị này lên mộ 
của ông. 

Năm 1873, Senkx công bố giá trị của + với 707 chứ số thập 
phân. Cái "mốt" chạy maratông bằng chử số thập phân của z 
lan qua Fechuson (ở Đại học Mansextơ, năm 1946 - 1947) và 
độc lập với ông ta là Rench (ở Oasinhtơn) đã tính + đến 808 
chứ số thập phân. Người ta phát hiện ra số z của Senkx sai kể 
từ chữ số ð28. 

Năm 1949 bằng máy tính, người ta đã tính được z với 1120 
chứ số thập phân. 

Tháng 7/1961 tính được số + với 100625 chữ số thập phân 
(máy tính làm việc trong 8 giờ 43 phút) 

Năm 1974, ở Pháp đã tính được z với một triệu chử số 
thập phân. 

Thế kỉ 18, Duyphông, nhà khoa học Pháp đã dựa trên cơ sở 
của lí thuyết xác xuất, dùng "phương pháp thả kim" để tính x : 

Buyphông thả rơi nhiều lần một cây kim có độ dài a, xuống 
mặt sàn gỗ có vạch các đường song song cách nhau đúng bằng 
a. Gấp đôi số lần thả kim chia cho số lần kim nằm trên một 
đường vạch, ta được giá trị gần đúng của zr 

Càng thả nhiều lần, số z thu dược càng chính xác. 

Năm 1901 Laderini thả 3407 lần và tính được 7z 
= 3,1415929 

Để nhớ phần thập phân của z, trong ngôn ngữ các dân tộc, 
đã có người sáng tác thơ về số z. 

77 


VnMath:Com 


Sau đây là vài bài thơ : 
a) Tiếng Anh 
See I have-a rhyme assisting 
My feable brain, its tasks ofttimes resisting. 
b) Tiếng Pháp 
Que j°aime à faire apprendre un nombre utiÌe aux sages 
Immortel Archimède, sublime ingénieur, 
Qui de ton jugement peut sonder la valeur ? 
Pour moi ton problèềme eut de pareils avantages 

e) Tiếng Việt (của Vũ Hữu Bình) 

"Một ý nghĩ ý tưởng trong - sáng là phương hướng chơ 
nhiều hành - động cao - thượng”. 

Kí hiệu + được nhà toán học Anh đưa ra năm 1706 và đến 
năm 1786 Ơle đã chính thức dùng chứ z biểu thị tỉ lệ giữa chu 
vi và đường kính của đường tròn. 

Một câu chuyện vui về số x : : 

Ngày 29-6-1976, một thanh niên Canada 17 tuổi tên là 
G.Thom đã biểu diễn viết thuộc lòng 4005 chữ số thập phân 
của z trong 5B phút. Nhưng kiểm tra lại, thấy sai một chữ số, 
chứ số thứ 3971. 


XIN ĐỪNG THỬ SỨC GALOA 


Khi viết tiểu sử nhà toán học trẻ thiên tài Œaloa người ta 
thường thích kể câu chuyện sau đây : 

".. Lúc ấy Galoa đang học ở Trường Bách khoa. Lơrua, giảng 
viên của trường, khi bước vào lớp đã tuyên bố với các học sính 
là ông đã biết một kết quả rất hay về lí thuyết các phương 
trình đại số mà §tuôcmơ đã thu được, nhưng ông ta không thể 
thông báo tỉ mỉ, vì bài báo vấn chưa được in ra. 

Cả lớp chăm chứ lắng nghe, riêng Galoa vẫn giữ thái độ 
lạnh lùng, trên môi nở một nụ cười có vẻ chế giễu. . 
— Galoa - thầy giáo hỏi - Anh cảm thấy kết quả này là tầm 
thường hay sao ? Anh cũng biết cách chứng minh nó chăng ? ˆ 


78 


VnMath.Com 


Galoa lắng lạng đứng dậy bước lên bảng, cầm phấn viết. Thế 
là từ dòng này đến dòng khác lần lượt tuôn ra trên bảng trong 
niềm câm phục của Lơrua và cả lớp. 

Các định lí, quy tắc liên quan đến lí thuyết các phương 
trình đại số được trình bày chặt chẽ, sáng sủa, với một tốc độ 
chớp nhoáng. 

Viết xong, Galoa lại lẳng lạng về chỗ ngồi". 

Lúc đó Œaloa mới 18 tuổi ! 


BẦY KHỈ MẤY CON ? 


Sau đây là một bài toán cổ dân gian Ấn Độ viết dưới hình 
thức thơ do Lêbêđep sưu tâm, in trong cuốn "Ai đã sáng tạo ra 
đại số ?" 


79 


VnMath.Com 


Bầy khỉ uui đùa 
Chia làm hai nhônt 
Bình phương một phần. tám (đàn) 
Nhảy nhót tưng bừng 
Còn lại mười hơi (con) 
Kêu hét inh tai 
Bạn thử đoán xem 
Bao nhiêu tốt cả. 
Gọi số lượng bầy khỉ là x (x nguyên dương). 


2 
x 
Ta có : j + l2=x. 


Giải ra có : xị = 16, xạ = 48. 
Hai đáp số đều chấp nhận được. 


HỒ SÂU BAO ÑHIẾU ? 


G. Longphelô là một nhà toán học và cũng là một nhà thơ. 

Ông chủ trương 'thơ hóa" các mệnh đề toán để người đọc 
thấy thú vị. Và điều đó, theo ông, hoàn toàn có thể làm được. 

Longphelô đã đưa vào cuốn tiểu thuyết "Cavanäc" của mình 
bài thơ về "cây hoa súng" mà thực chất là một bài toán có nội 
dung như sau : Một cây hoa súng cao hơn 1 gang so với mặt 
nước, khi có gió nhẹ hoa đã chạm mặt hồ ở một điểm cách chỗ 
cũ 2 khuỷu (mỗi khuÿyu bằng 2 gang). Hö sâu bao nhiêu ? 

Sau đây là một bài "thơ toán" khác. 

lại giả sử hoa súng cao hơn mặt nước 10 insơ, làm cho nó 
nghiêng về một phía, thì nó sẽ biến mất dưới nước ở một điểm 
cách chỗ cũ 2l insơ. Hồ sâu bao nhiêu ? 

Dùng định lí Pitago để giải bài này ta thấy hồ sâu 17,05 
insơ, 


e0 


VnMath.Com 


HAI CON CHIM BỀN BỜ SÔNG 


Một nhà toán học Arập thể kỉ 11 đã ra bài toán sau đây : 

*Hai cây cọ mọc đối diện nhau ở hai bền bờ sông. Một cây 
cao 30 khuÿyu tay, cây kia cao 20 khuÿu tay, khoảng cách giữa 
hai gốc cây là ð0 khuỷu tay. Trên đỉnh mỗi cây có một con 
. chim. 


Bỗng nhiên cả hai con chim đều nhìn thấy một con cá bơi 
trên mặt nước giửa hai cây ; chúng cùng bổ nhào xuống con cá 
và cùng đến đích một lúc. Hỏi khoảng cách từ gốc cây cao hơn 
đến con cá là bao nhiêu ?". 

Đây là bài toán cổ mang màu sắc "dân gian" có chỉm, có cá, 
có cây, có nước, gắn liền với đời sống hàng ngày của người lao 
động trong khung cảnh thiên nhiên. 

Từ hình vẽ có ; 

AB = 30? + x? ; AC? = 202 + (50 — x)” 


6- GITH . 81 


VnMath.Com 


Nhưng AB = AC vì hai con chim bay những khoảng cách đó 
với thời gian bằng nhau. Do đó. 
302 + x2 = 202 + (50 ~ x)2 
Từ đó suy ra x = 20 


Từ bài toán cổ này ta thấy định lí Pitago quả thật là một 
định lí "dân gian". 


HOÀNG ĐẾ IP ANCUDƠ CÂN VÀNG 


82 


VnMath.Com 


Theo một quy định từ trước, 12 phó vương triều cống cho 
Hoàng đế Ip Ancudơ xứ Quasiababia 12 bao tiền vàng. Nhưng 
ngay sau đó Hoàng đế được tin mật là trong 12 bao vàng có 
một bao chỉ gồm có đồng tiền vàng 1ö phân thay vì 16 phân. 
Hoàng đế nổi giận, muốn tìm ra bao vàng đó để trừng trị vị 
phó vương hỗn láo. Nhưng không có chiếc cân nào đủ chính 
xác để phát hiện được. May quá, có một thần dân dâng vua 
một chiếc cân đặc biệt có thể khám phá được mọi sự thiếu 
chính xác, nhưng cân này chỉ dùng được có một Ïần duy nhất. 
Vậy nhà vua phải cân cách nào đây ? 

Chú ý là trên mỗi bao vàng đều có tên của vị phó vương 
chủ nhân. Cách cân sau dây thỏa mãn ý của vua : 

Trong hao thứ 1 lấy L đồng, bao thứ 2 lấy 2 đồng... trong 
bao thứ 12 lấy 12 đồng. Vậy tất cả đã lấy ra 78 đông. Đem cân 
78 đồng đó, nếu đủ 78 chỉ (mỗi chỉ 16 phân), thì 12 bao vàng, 
là vàng đúng cân lượng, không có phó vương nào có tội. 

Nhưng : 

Nếu 78 đồng tiền rút ra đó chỉ còn 77 chỉ 15 phân (tức 
thiếu 1 phân) thì bao thứ 1 thiếu. 

Nếu chỉ còn 77 chỉ 14 phân (tức thiếu 2 phân) thì bao thứ 
2 thiếu. Nếu chỉ còn 77 chỉ 13 phân thì bao thứ 3 thiếu. 

Tương tự như vậy, chỉ dựa vào số phân thiếu mà biết bao 
thứ mấy chứa đồng tiền vàng thiếu tiêu chuẩn (không đủ 16 
phân, chỉ có 15 phân) 

Ví dụ 78 đồng tÍền rút ra cân lại chỉ còn 77 chỉ 7 phân, 
thiếu 9 phân, thế thì bao số 9 là bao gian lận. 

Và như vậy chỉ cần cân một lần là phát hiện ra vị phố 
vương nào chơi xö nhà vua. 


83 


VnMath.Com 


BÀI TOÁN BA SỐ 2 Ở ÔĐETXA 


Trong hội nghị Vật lí ở Ôđetxa, để giải trí, người ta ra bài 
toán sau đây : "Hãy biểu diễn một số nguyên dương bất kì nhờ 
ba số 2 và các kí hiệu toán học". 

Đáp số của bài toán là : 

Với N là số nguyên dương ta có : 


N= — logy loạy VÝ v vấv V V8 


N lần 
Khi đã biết kết quả rồi thì thấy cũng không khó, nhưng 
định hướng được tư duy để đi đến kết quả đó là một việc 
không dễ ! 


NHỮNG "MÁY TÍNH SỐNG" KÌ LẠ 


Người ta hay gán cho các thiên tài nhứng đức tính, nhứng 
khả năng đặc biệt, "không giống ai", như cố tình làm cho cuộc 
đời của họ có thêm màu sắc bí ẩn, độc đáo, đây tính chất 
huyền thoại 

Ai cũng biết Bethôven là một nhạc sĩ Đức vĩ đại (1770- 
1827), tác giả của những bản giao hưởng bất hủ, được xem như 
đỉnh cao mẫu mực của nền âm nhạc thế giới. 

Mức độ vĩ đại của thiền tài Bethôven được biểu hiện qua 
câu chuyện sau : Nếu cần chọn một tác phẩm nghệ thuật cao 
nhất, tượng trưng cho tỉnh hoa nghệ thuật của "Con Người" gửi 
chỏ các "Sinh vật cao cấp" ở hành tỉnh khác (nếu eó), thì "Con 
Người" sẽ chọn "Bản giao hưởng số ð" của Bethôven. 

Nếu Bethôven là đỉnh cao về âm nhạc thì, như để bù trừ, 
ông là một "đỉnh thấp" dưới mức trung bình về toán. Nghe nói 
ông làm phép nhân hai chứ số một cách vất vả và rất phục 
người biết làm toán chia hai chữ số. Trình độ tính toán của 
ông "cao" đến mức để tính xem trong 23 buổi biểu diễn, mỗi 
buổi được lãnh bao nhiêu tiền, ông phân tổng số tiên thành 23 
phần bằng nhau rồi đếm xem một phần là bao nhiêu, 


B4. 


VnMath.Com 


Ngược với Bethôven, có những "cỗ máy tính sống" siêu đẳng, 
có khả năng làm những phép tính phức tạp trong vài giây như 
làm trò ảo thuật. 

Sau đây là vài ví dụ do Pêkêlitx (V. Pékélis) - nhà báo Nga - 
viết trong "Những khả năng của con người" (Nhà xuất bản Mia 
Matxcơva xuất bản năm 1977) : 

Cô Osoaka cho kết quả trong nháy mắt các phép tính 297, 
640242 07482776516 


Năm 1927 Tiến sĩ Ôtxti và nhà toán học Xanhlaghê làm 
trắc nghiệm với nhà tính toán mù Lui Phơlêri Hạ ra cho 
Phơlêri bài tính : Phâu tích 707 353209 thành tích của một lập 
phương và một số có 4 chử số. Phơlêri suy nghĩ trong 28 giây 
và cho kết quả 8913, 5238. 

Cũng hỏi như vậy với 211717440, Phơlêri trả lời sau 2ð giây 
kết quả 598, 8704. 

Inôdi (Tnody) và Đagơbe (Dagber) cúng là hai nhà tính toán 
cừ khôi. Họ đố nhau : Ngày 13 tháng 10 năm 28.448.723 là 
ngày thứ mấy ? 

Gần đây báo chí có nói đến một hiện tượng kì lạ về khả 
năng tính toán. Đó là Bôrixlap Gagiängxki. Anh ta có thể lấy 
căn bậc 20 của một số có 27 chứ số và trả lời đúng sau một 
phút † 

Khả năng tính toán ở đâu ra ? Đó là một tư chất đặc 
biệt,"trời phú", nhưng rõ ràng khả nàng đó được hoàn thiện đân 
với sự rèn luyện thường xuyên. 

Cũng có trường hợp đặc biệt : một người Anh tên là 
Bacxtơn là người làm tính rất giỏi nhưng lại chưa biết đọc. Nhà 
tính toán Mĩ da đen Tômat Phelơ, cho đến lúc chết năm 80 
tuổi, vẫn còn mù chứ. 

Những người có khả năng tính toán điêu luyện hình như 
nhận thức được con số không phải do lí trí, mà do bản năng. 
Họ "thấy", "ngửi" được các con số. 

Ưrania Điamônđi nói rằng cô ta phân biệt con số theo màu : 
0 - màu trắng ; 1 - đen ; 2 - vàng ; 3 - lam ; 4 - nâu ; õ - 
xanh ; 6 - vàng ; 7 - xanh biển ; 8 - xám ; 9 - nâu đậm. Cô ta 
có cảm giác như phép tính là một cuộc pha màu. 

85 


VnMath.Com 


Nhà tính toán Inôdi thấy như có ai đang trò chuyện với 
mình, còn mình thì thổi sáo. Đagơbe làm các phép tính phức 
tạp khi đang chơi viôlông. 

Gần đây ở Pháp, tại thành phố Lin (Lille) trước mặt Ban 
giám khảo đây kinh nghiệm gồm các nhà vật lí, kĩ sư, toán 
học, tâm lí học, Đagơbe đã thách thức với một máy tính trong 
một cuộc thi tính toán. 

Đagơbe tuyên bố rằng anh ta chỉ chịu thua máy nếu máy 
làm xong được 7 bài tính trước khi anh làm xong 10 bài. 

Kết quả là Đagơbe làm 1Ø bài trong 3 phút 43 giây, còn 
máy làm trong ð phút 18 giây. 

Tác giả cuốn sách - Pêkêlitx - đã dự cuộc thi tính toán tại 
Viện khoa học Ukraina, giứa một bên là nhà tính toán trẻ 
'Sêlukhốp, sinh viên năm thứ 3 Đại học Bách khoa Goócki, và 
một bên là máy tính "Mia". 

Máy tính "Mia" có khả nàng giải nhiều hệ phương trình, làm 
nhiều phép tính phức tạp. Máy có khả năng nhớ 12000 kí hiệu 
và tính rất nhanh 

Trọng tài cuộc thi gồm nhiều nhà khoa học có uy tín : Giáo 
sư chủ nhiệm khoa "Chương trình hóa toán học" và các cộng 
sự viên. 

Kết quả : Sêlukhốp đã thắng cúng như Đagơbe đã thắng 
ở Pháp. 

Một cuộc thi giữa người và máy cúng đã được tổ chức ở Đại 
học Xitnay. Sakuntala Đêvi đã thắng vài máy tính. Cô ta được 
chọn vào làm nghề ngân hàng và ngành kiểm tra đân số ở 
Ấn Độ. 

Một lần, Inôdi đã được mời đến dự cuộc họp của Viện Hàn 
lâm Khoa học Pháp, dưới sự chủ tọa của Đácbu. Các nhà bác 
học đã kết luận rằng Inôdi đã dùng những thủ thuật tính toán 
mà tự anh ta phát hiện ra. 

Haăngri Môngđê - một nhà tính toán giỏi - cũng được các 
nhà toán học Aragô và Côsi nghiên cứu. Họ cho rằng Môngđê 
đã áp dụng phép tính nhị thức Niutơn trong quá trình 
tính toán. 


88 


VnMath.Com 


Có một câu chuyện độc đáo về Tơrasơtenbe, giáo sư toán ở 
Duyrich. Phương pháp tính nhẩm của ông ta được lấy tên là 
"Hệ tính nhanh". 

Lịch sử hình thành công trình này cũng khá lạ lùng. Năm 
1941 bọn phát xít Hítle giam Tơrasơtenbe vào trại tập trung. 
Để có thể sống sót được trong điều kiện cực kì dã man rùng 
rợn của trại tập trung, ông đá nghiên cứu thuật tính nhanh. 

Ròng rã 4 năm nghiên cứu trong tù, ông đã xây dựng được 
một phương pháp tối ưu dạy tính nhanh cho trẻ em và 
người lớn. 

Sau chiến tranh ông ta thành lập và điều khiển Viện Toán ở 
Duyrich. Hệ tính nhanh của ông giúp cho mọi người có thể làm 
nhiều phép tính số học một cách dễ đàng. 

Cátlơ và Sain có nói về phương pháp này trong cuốn sách có 
tên "Hệ tính toán nhanh của Torasotenbe". Ở Liên Xô (cú) cuốn 
sách này được dịch sang tiếng Nga nầm 1967. 

Kết thúc phần này xin kể về nhà toán học Mi Côun : Ta 
đã biết rằng số dạng 2"-— 1 gọi là số Mecxen. Trong 200 năm 
người ta ngờ rằng số 2? - 1 là số nguyên tố nhưng chưa ai xác 
mình được vì số này lớn quá, không ai có công phu ngồi thử. 

Tại phiên họp tháng 10 năm 1903 của Hội Toán học Mĩ 
Côun lặng lẽ cầm phấn lên bảng viết tích của 67 số 2 và cho 
kết quả : 

267 T~ 1 = 193 707 721x 761 838 257 287. 

Vậy 287 - 1 là một hợp số. Một chứng minh hùng hồn ! Sau 
đó có người hỏi Côun là ông đã làm việc này bao lâu. 

Côun đáp : "Tất cả các ngày chủ nhật trong vòng ba năm 
tên tt 


87 


VnMath.Com 


NHÀ TOÁN HỌC CỔ IRAN 


Ngày nay nói đến Iran, ta nghĩ đến một đất nước của đạo 
Hồi, một vùng mà "đầu lửa nhiều hơn nước", nghĩ đến cuộc 
chiến tranh Iran - lrắc với biết bao nhiêu đau thương tàn phá, 
nghĩ đến quyết định của giáo chủ Khômèni xử tử nhà văn Xal- 
man Rótđi vì nhứng dòng có tính chất phỉ báng đạo Hồi trong 
cuốn tiểu thuyết "Những vần thø của quỷ Sa tăng"... 

Nhưng ít ai nghĩ rằng cách đây 1000 năm, một nhà toán học 
rất năng động đã sinh ra ở đây. Đó là Abuba Môhamet Ankhaxan, 
Ông là tác giả của hai cuốn sách toán cỡ lớn. Một cuốn số học tên 
là "Anphakhơri°. Cuốn đầu có nhiều mệnh đề hình học. Cuốn thứ 
hai gồm nhiều thành tựu về đại số của các nhà toán học thời 
trước và những tìm tòi của riêng ông. Đạc biệt có nói đến tổng 
các dãy số, nghiệm của đa thức bậc hai, bậc ba, hép chứng minh 
các đẳng thức 3Vö4 - 5/2 = 3 V]ð và 5V84 + 3/8 = 3/128: cách 
giải phương trình bậc cao dẫn về bậc hai. Trong sách có 250 
bài toán đại số trong đó có phương trình vô định. Ta còn tìm 
thấy phương pháp chứng minh bằng quy nạp. 

Hai cuốn sách trên chứng tö một nghìn năm trước vùng 
Trung đông ngày nay là một trong những trung tâm khoa học 
của nhân loại, 


ĐẠI BIẾU SỐ 4397 - BUỐCBAKI - LÀ AI ? 


Hội nghị Toán học thế giới lân thứ 13 vào mùa hè năm 
1966 ở Matxcdva hồi hộp chờ xem mặt nhà toán học Buốcbaki, 
tác giả của một bộ công trình toán học đồ sộ. "Các cơ sở của 
toán học". Đó là hộ sách toán đây khoảng 6000 trang gồm 9 
cuốn, xuất bản trong 30 năm, chứa đựng toàn bộ kiến thức 
toán học của thế giới, được viết theo quan điểm hiện đại, chính 
xác, hệ thống và toàn diện nhất. Có thể xem là bộ bách khoa 
toàn thư về toán. Ngoài phần kiến thức cơ bản còn có phần nói 
Về lịch sử phát sinh phát triển của các kiến thức đó nửa. 

Các chỗ khó hiểu có đánh dấu "Z" với ngụ ý : cân đọc kĩ, 
khó hiểu và lạt léo đấy ! 

Trang đầu tiên của bộ sách có in ảnh bức tượng cổ, thể 


88 


VnMath.Com 


hiện một dũng sĩ cảm búa phá vỡ bức tường chắn trước mặt. 
Phải chăng Buốcbaki muốn nhắn người đọc : Hãy kiên quyết 
đập phá cái cũ, cái lạc hậu, xây dựng cái mới đẹp hơn ! 

Nhưng Buốcbaki là ai ? 

Người ta nghĩ rằng Buốcbaki không thể là một người được, 
vì một người đơn độc không thể có một kiến thức cao, toàn 
điện, sâu sắc ở tất cả mọi lĩnh vực Toán học như thế. 

Buốcbald chắc là tên của một nhóm nhà khoa học xuất sắc 
nhất của nước Pháp, trong đó có các khuôn mặt tiêu biểu : 

Đidđonê, Cactăng, Manđenbiốt, Grôtendick... 

Nhóm này có nội quy rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Mỗi năm 
họ họp một lần bên bờ sông Ladua. Trong thời gian làm việc họ 
sống theo lối cấm cung, không ai ra khỏi chỗ ở ; ăn, ngủ tại 
chỗ, làm việc theo kỉ luật quân đội. 

Hội nghị Toán học thế giới lần thứ 13 cuối cùng đã vô cùng 
thất vọng, vì "ông Buốcbaki" - đại biểu số 4397 không đến, 
không rõ lí do.. 

Hội nghị Toán học thế giới lần thứ 14 năm 1970 ở Nice 
(Pháp) được một tìn buồn : "Nhà toán học Nicôla-Buốcbaki" đã 
qua đời. Hội nghị dành một phút mặc niệm "nhà toán học xuất 
sắc" từ nay không còn nứa ! 


LEBNITX 


(WILUGHEN LEIBNITZ 1646-1716) 


(CÁI ĐẦU VĨ ĐẠI VÀ KHUÔN MẶT XẤU TRAI) 

Lebnitxlà nhà toán học Đức sinh ở Laizich ngày L tháng 7 
năm 1646, trẻ hơn Niutơn 4 tuổi. 

Năm 1õ tuổi ông vào Đại học Laizich để học luật, đông thời 
nghiên cứu toán "để học luật cho tốt". 

Năm 20 tuổi, ông đã sẵn sàng bảo vệ luận án tiến sĩ luật, 
nhưng bị khước từ vì quá trẻ. : 

Tháng 11 năm 1666 ông bảo vệ luận án tiến sĩ luật ở 
Nurämbe, và ở lại đó dạy luật đồng thời nghiên cứu toán học. 

a9 


VnMath.Com 


Ông thường đi thăm đây đó bằng chiếc xe bò kéo cổ lổ sĩ 
của thế kỉ 17, và chính trên các cỗ xe bò đó ông đã viết các 
tác phẩm khoa học. 

Lebnitx cũng là người nghĩ ra máy tính thực hiện phép nhân, 
chia, tỉnh vi hơn máy tính của Patxcan, chỉ thực hiện được 
phép cộng, trừ. 

Ông là người đã đưa ra công thức : 

LL 1 1 1 
1--+>~---... 
4 3 5 7 

Ông là chủ tịch đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Pari. 
Ông vốn là người gầy gò và xấu trai. Nhưng chính cái bề ngoài 
đó đã không ít lần làm ông nổi tiếng, làm mọi người phục tài 
ông bất ngờ... 

Ông say mê tự học và sáng tạo. 

Ông đã viết : "Có hai đíều đem lại cho tôi lợi ích nhất. 

Thứ nhất là tôi đã tự học mọi khoa học. Thứ hai là tôi đã 
lao vào tìm kiếm những điều mới mẻ ngay lúc mới hiểu được 
những khái niệm đầu tiên của mỗi khoa học". 

Ông mất năm 1716, thọ 70 tuổi. 


ĐỘ DẦY VIẾT DẦU LOANG 


Trong ngôn ngữ ta thường nói : "theo kiểu vết đầu loang", ý 
muốn nói hiện tượng lan tỏa ra xa và mọi phía, rất nhanh, 
không kịp chống đỡ, không kiểm soát được. ` : 

Bây giờ ta xét hiện tượng "vết đầu loang" theo nghĩa đen của 
nó, về phương diện hình học. 

Nhà vật lí người Anh C. Boi (C. Boys) đã kể lại trong cuốn 
sách "Bong bóng và xà phòng" như sau : 

"Một lần tôi đã làm thí nghiệm sau đây ởỏ một cái ao. Tôi đổ 
một thìa đầu ô liu lên mặt nước. Dầu lập tức loang ra thành 
một hình tròn lớn đường kính tới 20-30m. Vì vết đầu loang đài 
gấp nghìn lần và rộng củng gấp nghìn lần cái thìa nên bề dày 


90 


VnMath.Com 


của nó phải nhỏ hơn gấp triệu lần bề dày lớp đâu trong thìa, 
tức là vào khoảng 0,000 002 ram.” 

Bạn có thể tưởng tượng 2 phần triệu mm là bao 
nhiêu không ? 


ĐẠI VĂN HÀO TÔNXTÔI VÀ BÀI TOÁN VỀ 
"HỢP TÁC XÃ LÀM CỎ" 


Đại văn hào L.N. Tônxtôi tuy lấy văn chương làm sự nghiệp 
của đời mình, nhưng vẫn có một "cảm tình đặc biệt" với toán 
học. Ông rất thích thú với các bài toán đố dân gian, với lếi suy 
luận chặt chẽ, có khi dí đồm, của số học. 


Trong các tác phẩm văn học của mình, chỗ nào thấy thuận 
tiện, ông "gài" một bài toán số học hoặc hình học vào, như để 
thỏa mãn lòng say mê toán học, ấp ủ từ lâu, nay mới có dịp 
phô bày ra. 

Nhà vật lí nổi tiếng của Liên Xô trước đây) Xưn-ghe kể lại, 
đại ý : "Cha tôi và chú tôi là bạn của Tônxtôi. Hồi các vị còn 
trẻ, các vị có trao đổi với nhau một bài toán thú vị do Pêtrôp 
bạn của cha và chú tôi sáng tác ra. Tônxtôi rất thích thú với 
bài toán này vì tính "rắc rối" bề ngoài của nó, và tính "đơn 
giản" về thực chất nội dung toán học của nó. Đến khi đã già 
rồi, Tônxtôi vẫn còn nhớ bài toán này như nhớ các bạn xưa kía 
của ông..." 

Bài toán như sau : "Một hợp tác xã làm cỏ, phải cắt cỏ trên 
hai cánh đồng, cánh đông này rộng gấp đôi cánh đồng kia. Hợp 
tác xã làm nửa ngày trên cánh đồng lớn. Sau đó chia làm đôi : 
nửa thứ nhất ở lại trên cánh đồng lớn và làm đến tối thì xong, 
nửa thứ hai cắt cỏ trên cánh đồng nhỏ đến tối còn lại một 
phần, hôm sau một xã viên làm một công nửa thì xong. 


Hồi có bao nhiêu người cắt cỏ trong hợp tác xã ? " 


Bài toán này, nếu giải bàng phương pháp đại số thì khá rắc 
_rối, vì cần thêm một ẩn số phụ : 


91 


VnMath.Com 


Gọi x là số xã viên và gọi phần đồng cổ mà 1 xã viên làm 
trong l ngày là y (ẩn số phụ). 
Ta sẽ có phương trình 
v3 s2. : 
9 4 4 
Giải phương trình này (trước hốt chia hai vế cho y>UO) 
ta suy ra x = 8 
Nếu lí luận theo cách tính nhẩm, hay nói cho đứng hơn giải 
bằng suy luận số học thì ta có ; 
Nếu cả hợp tác xã cắt cỏ nửa ngày ở cánh đồng lớn và nửa 
hợp tác cắt nửa ngày nửa ở đấy thì rõ 
ràng trong nửa ngày một nửa hợp tác xã 


1 
cắt được n cánh đồng. Do đó trên đồng 


1 1 1 
ö cò ¡ phš à =—==m=, 
nhỏ còn lại phần chưa cắt Ì 273”s 


Nếu một người cắt cỏ trong một ngày cắt 


1 
được 5 cánh đồng thì phần đã cắt được 


8 


+ đà ` 
ñ - 
Tong ngày B5 § 


P nên số người cắt cỏ là 8. 


VUA ẤN ĐỘ VÀ BẦN CỜ 


Ai cũng biết bàn cờ tướng có 64 ô, 

Tục truyền rằng để thưởng cho Setxa (Sessa), người có công 
nghĩ ra môn cờ tướng, Vua Ấn Độ Sêram (Shehram) cho phép 
Setxa chọn một phần thưởng tùy ý. Setxa đề nghị Vua cho "đặt 
vào ô thứ nhất của bàn cờ ] hột thóc, ô thứ hai đặt 2 hột, ô 
thứ ba đặt 2° hột, ô thứ tự đặt 23 hột v.v... ô thứ sáu mươi tư 
đặt 253 hột, Chỉ thế thôi !" : 

Nhà vua quá cảm động vì "đức tính khiêm tốn" của bầy tôi, 
92 


VnMath.Com 


' truyền lệnh lấy thóc trong kho để thực hiện ngay nguyện vọng 
trên, 


Số hột thóc là 
1+2+22+2!+..293=264— 1= 1,8 x 1019 

Số này lớn hay nhỏ mà viết gọn vậy ? 

Xin thưa, nếu 1 lít thóc chứa 18.000 hột, thì phải cần 1013 
hectolit, tức bằng nhiều ngàn lần số thóc gặt được trên toàn 
thế giới ! 

Truyền thuyết không nói tiếp là trước lượng thóc vĩ đại ấy, 
nhà vua phải làm sao. 


VnMath.Com 


LÔGARIT VÀ CHÚC THƯ CỦA PHƠRĂNGCƠLANH 


Trong "Tuyển tập các tác phẩm của Phơrängcơianh" 
(V. Franklin) nhà hoạt động nhà nước tài ba của nước Mi - có 
đăng chúc thư của ông như sau : 


"Tôi tặng lại cho nhân dân Bôxtơn một nghìn bảng Anh. 
Nếu họ nhận một nghìn bảng này thì phải trao số tiên đó cho 
Hội đồng dân biểu, và Hội đồng dân biểu sẽ cho các thợ thủ 
công trẻ vay với lãi suất 5% một năm. Sau một trăm năm số 
tiền này sẽ tăng thành 131.000 bảng Anh. Khi đó tôi muốn 
dành 100.000 bảng để xây dựng các công trình công cộng, còn 
31.000 bảng còn lại tiếp tục cho vay với lãi suất như trên. Sau 
trăm năm thứ hai tổng số tiền tăng thành 4061000 bảng Anh. 
Tôi đành 1060000 bảng cho nhân dân Bôxtơn toàn quyền sử 
dụng, còn 3000000 bảng cho Hội đồng công xã Matxasuxet. Sau 
đó tôi không dám tỏ ý muốn của mình nữa", 


Có 1000 bảng lúc đầu mà dự kiến tiêu bạc triệu về sau ! 
Phơrängcơlanh có bốc đông ? Không, ông ta rất sáng suốt, rất 
thực tế. 


Số tiền 1000 bảng, mỗi năm tăng 1,05 lần, sau 100 năm cho 
ta X: 


x 


1000, (1,08)100 
lgx = ig1000 + 100/g 1,05 = ð,11893 


x = 131000 (đúng theo di chức !) 


Sau đó, với 31000 bảng ta có : 
y= 31000. (1,05)!9 suy ra y = 4076500, số tiền xấp xỉ 
tổng số tiền nói trong di chúc. 


Không nghi ngờ gì nửa, Phơrängcơlanh đã áp dụng Tông 
khi làm chúc thư. 


94 


VnMath.Com 


LAGRĂNG 


(loseph Louis Lagrange 1736 - 1802) 
(TÁC GIẢ CỦA "BÀI THƠ KHOA HỌC) 


Lagrang là nhà toán học lỗi lạc của Pháp, người được vua 
Napôlêông đánh giá là "đỉnh cao của khoa học toán học". 

Ông sinh ngày 2B tháng 1 năm 1736 trong một gìa đình 
giàu có, có 11 con mà ông là con út. Gia tài của cha ông, đến 
lượt ông thì không còn gì, nhưng ông đã nói về điều bất hạnh 
này như sau : "Nếu tôi mà có được gia tài của bố mẹ để lại, thì 
chắc là tôi không quan tâm đến toán học”. 


Năm 16 tuổi ông được phong làm giáo sư toán của trường 
Pháo binh Hoàng gia ở Tuyaranh. 


Năm 23 tuổi ông dá hoàn thành công trình toán học nổi 
tiếng - "Cơ học giải tích". Nhà toán học Hamintơn đã đánh giá 
công trình này là "một loại thơ ca khoa học". 


Cửng năm này, đo sự giới thiệu của Ơle, Lagrăng được bầu 
làm viên sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Beclin và được mời 
sang Beclin làm việc. 

Năm 1764, lúc 28 tuổi ông nhận được giải nhất của Viện 
Hàn lâm Khoa học Pari vì đã giải quyết được bài toán "Sự dao 
động của Mặt trăng". Và liên tiếp trong các năm 1766, 1774, 
1778 ông nhận được nhiều giải thưởng khoa học có liên quan 
đến vị trí và sự chuyển động của các thiên thể, 

Chính ông là người đã đổi hệ đo lường từ cơ số 12 sang cơ 
số 10 cho thuận tiện trong tính toán. 


Ông qua đời ngày 10 tháng 4 năm 1802, thọ 66 tuổi. 


95 


VnMath.Com 


ƠLE VÀ NƯỚC Đi CỦA CON MÃ 


Ởle rất quan tâm tới khía cạnh toán học của luật đánh 
CỜ vua, 

Năm 1759 ông đã có ý kiến về nước đi của con mã trên 
bàn cờ : 

"Một hôm tôi đi đến một hội ở đó người ta chơi cờ. Một 
người nào đó đã hỏi về khả năng con mã, xuất phát từ một ô 
cho trước, có thể đi dạo khắp bàn cờ sao cho mỗi ô chỉ bị con 
mã đến một lần". 

Như vậy chứng tỏ rằng trước đó Ơle chưa nghiên cứu bài 
toán này, trong khi đã có nhiều tác giả ở nhiều nước khác nhau 
nghiên cứu nó. Bài 
toán này xuất hiện 
từ thế kỉ 14 ở châu 
Âu, nhưng chính 
Ơle đã có công giải 
quyết bài toán này 
trên cơ sử lí thuyết 
toán học chặt chẽ. 

Ớle còn yêu câu 
cao hơn là bát buộc 
con mã đi dạo hết 
nửa đưới của bàn 
cờ rồi mới đến nửa 
trên. Lời giải của 
yêu cầu này được 
thể hiện ở hình 
bên. 

Bài toán này còn 
được phát triển cao 
hơn nửa, với yêu cầu phức tạp hơn: 

Các bước nhảy của con mã phải tạo nên 
một hình vuông quỷ thuật. 


Hình vuông quỷ thuật tcòn gọi là Ma 
phương) là hình vuông gôm nhiều hình 
vuông nhỏ. Trong mỗi hình vuông nhỏ có 
ghỉ một số. Sao cho tổng các số, cộng theo 
96 


hàng dọc, hàng 
ngang, (đôi khi 
theo đường chéo 
nửa) đều bằng 
nhau, 


Hình vuông 
bên cạnh là một 
loại hình vuông 
quỷ thuật vì 
thỏa điều kiện 
đã nêu trên, với 
tổng bằng 16. 

Hình vuông 
bên cạnh có 
hằng số quỷ 
thuật là 260 
tổng các số theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc đều bằng 260. 

Bước đi của con mã thực hiện từ số l1 > 2 +> 3... > 64 + 
1 (trở về Ø xuất phát). 

Cần ghỉ thêm một truyền thuyết về hình vuông quỷ -thuật ; 
Ngày xưa thấy phù thủy dùng hình vuông này để diệt quỷ, trử 
bệnh tật cho trẻ em, trừ tai nạn chỏ ngựa, trừ rắn cắn cho 
người đi rừng... 


'7-GNH d7 


VnMath.Com ˆ 


SỐ CÁ ÂM (~ 2 CON CÁ) - DỰ BÁO THIÊN TÀI PÔL-ĐIRẮC 


(Paul Dirac 1902 - 1984) 

Bài toán "Ba người câu cá" sau đây không biết có tự lúc nào 
và do ai đặt ra, nhưng đã là đề thi trong một kì thi giỏi toán 
nước Anh. 

Ba người đi câu được một số cá. Trời đã tối. Mệt lả, ba 
chàng vứt cá trên bờ sông, lần ra ngủ ngon lành. Người thứ 
nhất ngủ chán mắt, thức dậy, ra bờ sông đếm cá, chia ba phần 


thấy thừa 1 con, vứt bớt 1 con xuống sông rồi xách : số cá về 
nhà. Người thứ hai thức dậy, tưởng hai bạn mình đang ngủ, 
anh ta đếm số cá, vứt l con xuống sông rồi xách h số cá về 
nhà. Người thứ ba thức dậy cũng vẫn tưởng hai bạn mình đang 
ngủ, đếm số cá, vứt một con xuống sông, xách : số cá về nhà, 


Biết rằng họ là các người đi câu tồi, hỏi họ câu được tất cả 
bao nhiêu cá ? 


VnMath.Com 


Để giải bài toán này ta làm như sau : 
i cá ba người câu được và n là số cá còn lại trên 
bờ sau khi cả ba đã xách đi phần cá của mình ta có phương 


2+1) +12+1=< 2 Œ?n+88 = 
(+) + “q 7n + 38) = x 


1 
Rút rax = 2 (27n + 38) 
Vì x nguyên nên n phải chắn. Đặt n = 2m (m = 1, 2, 3..) 
1 
ta CÓ x=+ 7m + 19). Vì x nguyên nên m phải lẻ : te = 


1 
2p +l(p=0/1,2,.) xe 727p + 28) 


Vì x nguyên nên p phải lẻ, nghĩa là p = 1, 3, ỗ.... 

Trở về n ta có : 

n = 2m = 2(2p + l) = 4p + 2 với p = 1, 3, 5.... 

Lần lượt cho p = 1, 3, ð.... ta có n = 6, 14, 22... 

Vi ba chàng câu cá tôi, nên n lấy giá trị nhỏ nhất là 6 và vì 


1 
thế x= g?6 + 38) = 25 (con cá). 


Nếu bài toán chỉ có như vậy thì không có gì nhiều để nói. 
Nhưng chính từ bài toán này, một thiên tài khca học được phát 
hiện, lóc lên, báo hiệu một phát mình khoa học lớn trong 
tương lai. 

PôI Đirắc, một cậu bé dự thi đã làm bài toán trên một cách 
quá độc đáo như sau : 


1 
Từ x= „(7n + 38) Đirắc cho n = — 2 


rút ra x = — 2 (con cá). (Họ câu cá tồi mà ') 
Đirắc lập luận như sau : Người thứ nhất thức dậy, đếm 
được —2 con cá, không chia được cho 3, vứt xuống sông +Ì 


1 
con cá, số cá trở thành — 2 — (+1) = -3, lấy đi 2 tức là -— Ì 


con cá, để lại - 2 con cá cho hai bạn đang ngủ. Kết quả mỗi 
bạn đem vẽ nhà —1 con cá Ì 

bh là công bằng (mỗi người —1 con cá) và đứng là câu 
cá tôi. 


H9 -ä % 


VnMath.Com 


Không biết các giám khảo nghỉ thế nào khi chấm lời giải 
của Đirắc. Nhưng chính "lời giải âm" đó biểu hiện một tư duy 
độc đáo của Đirắc, mà ảnh hưởng của nó còn kéo dài trong 
suốt cuộc đời khoa học của ông. 

Trước hết, ta hãy phân tích lời giải của Đirắc : Đổi "lời giải 
âm" thành "lời giải dương", ta có một kết qủa đối xưng. Ba 
người có + 2 con cá, vứt xuống sông —1 con đồng nghĩa với 
câu thêm + 1 con. Vậy số cá là + 2 —-(—l)=2+1=3. Chia 
nhau mỗi người ¡ con là công bằng và cũng phù hợp với đề ra 
là "câu tồi". 

Vài lời về Pôl Đirác : Nam 24 tuổi, khi lập và giải phương 
trình cơ học lượng tứ về chuyển động của điện tử, Đirắc thấy 
xuất hiện một nghiệm lạ, chưa giải thích được. Nghiệm này 
hoàn toàn đối xứng với nghiệm cho electron, chỉ khác dấu !† 
Đirắc cho rằng nghiệm này nhất định phải chứng tỏ sự tồn tại 
của một hạt mới chưa biết. Cùng với electron nó tạo thành một 
cặp đối xứng ; nó mang điện tích dương. Lúc đó thực nghiệm 
chưa khẳng định sự tồn tại của hạt mới. 

Các nhà vật lí thực nghiệm ra sức săn tìm hạt mới theo lời 
tiên đoán có lí của Đirắc. Cuối cùng họ đã tìm được nó trong 
phòng thí nghiệm : đó là hạt positron, phản hạt của electron, với 
đầy đủ các tính chất mà ĐirÁc đã tìm ra bằng lí thuyết của mình. 

Đirắc được giải thưởng Nôben năm 1933, lúc ông 31 tuổi. 


BÀI TOÁN BỒ ĂN CÓ CỦA NIUTƠN 


Bài toán này do Niutơn (Newton) - nhà bác học Anh (1642 - 
1777?) - đề ra trong cuốn "Arithmétique Universelle" xuất bản 
năm 1707 ; 

3 con bồ ăn 2 sào cỏ trong 2 tuần, kể cả cô đã mọc được 
trong 2 tuần đó. 

2 con bò ăn 2 sào cỏ tương tự trong 4 tuần, kể cả cỏ đã 
mọc được trong 4 tuần đó. 

Hỏi cần có bao nhiêu con bò để ăn 6 sào cổ tương tự trong 
6 tuần, kể cả có đã mọc được trong 6 tuần đó ? 

Ta gọi số cỏ (tính bằng kg) mọc được trên 1 sào trong 1 
tuần là I đơn vị cỏ, (viết tắt là 1 đv). 


Theo giả thiết đầu,3 con bò trong 2 tuần ăn được 2 sào 
cỏ + 4 ôv, ? 


Dã suy ra rằng 3 con bò trong 4 tưần ăn được 4 sào cỏ + 8 
100 


VnMath.Com 


đv (1) Theo giả thiết thứ hai 2 con bò trong 4 tuần ăn được 2 
sào cô + 8 đv (2). 

Từ (1) và (2) suy ra 1 con bò trong 4 tuần ăn hết 2 sào 
cổ + 0 dv (3). Vậy 2 con bò trong 4 tưần ăn hết 4 sào có + Ô 
äv (4), 

Từ (4) và (2) suy ra 2 sào có + 8 đv = 4 sào cổ + 0 đv, 
hay 1 sào cổ = 4 đv (5) 

Số đv do 6 sào đem lại trong 6 tuần là 6 x 6 = 36 (dv) 36 
đv tương đương 9 sào cỏ (theo (ð)). 

Vậy vấn đề là bao nhiêu con bồ ăn trong 6 tuần mất 6 + 
9 = 15 (sào cỏ) (không kế số cỏ mọc thêm trong 6 tuần đó). 


1 
Từ (4) suy ra 1 con bò trong I tưần ăn hết 3 sào cô + 0 


1 
đv. Vậy 1 con bò trong 6 tuần ăn Pu 6= 3 (sào cỏ) 
Cuối cùng để ăn hết lỗ sào cổ trong 6 tuần cần phải 
lỗ 
có “ = õ (con bò). 


Đáp số ; Cần có 5 con bò để ăn 6 sào cổ trong 6 tuần, kể 
cả số cỏ mọc ra trong thời gian đó trên 6 sào cỏ đó. 


TOÁN HỌC VÀ CHIẾC VẤY PHỤ NỮ 


Độ đài của chiếc váy phụ nử thay đổi theo thời gian. Độ dài 
đó phụ thuộc vào "mốt" của thời đại. 

Có thể nói độ dài / của váy là một hàm số của thời gian t 
¿=f() 

Công thức để tính 2 theo t chắc không ai viết ra được. Tuy 
thế, theo dõi mốt một cách liên tục và tương đối chính xác, 
một nhà tạo mốt đã vẽ được đồ thị của độ dài váy theo 
thời gian. 

Nếu đặt đồ thị này trong bối cảnh lịch sử của nó, các nhà 
xã hội học sẽ rút ra được nhứng điều giải thích lí thú. Tại sao, 
tại thời điểm t nào đó, giá trị của ¿ lại như thế v.v... 

Hàm số ¿¡ = f (t) không phải chỉ là mệt công thức toán học 
khô khan, mà còn nói lên nhiều khía cạnh khác của xã hội học. 


101 


VnMath.Com 


Rơnê Đêcác, khi phát mính ra tọa độ Đêcác chắc không ngờ 
rằng công trình của mình còn được phục vụ sự nghiệp đo váy 
các bà, các cô. 

Nhưng điều đó chỉ làm cho Đêcác vinh dự thêm, vì phụ nử 
là "hoa của đời", chiếm một phần hai nhân loại. 


12 (7^§ 1090 136 14O 1247 IPYD(275 4cco 14ro 1ã 


BÀI TOÁN HÌNH CỦA NAPÔLÊÔNG 


Hoàng đế Pháp, Napôleông - Bônapac (Napoléon Bonaparte) 
(1769 - 1821), là một vị Hoàng đế nổi tiếng, một nhà quân sự 
thiên tài, đồng thời là một người có năng khiếu về toán và say 
mê toán học. Ông thích sáng tạo những bài toán nhỏ và hay để 
đố vui. Sau đây là một bài toán do Ông đặt ra : 

"Trên ba cạnh của một tam giác bất kì, dựng ra phía ngoài 
tam giác ấy ba tam giác đều. Chứng minh rằng tâm của ba tam 
giác đều ấy là đỉnh của một tam giác đều mới". 

Việc giải bài toán này củng không có gì khó, xin để bạn 
đọc làm. 

Ở đây ta chỉ chú ý đến chỉ tiết : Tác giả của bài toán hình 
học quen thuộc này là một Hoàng để nổi tiếng về quân sự, 

Ngoài bài toán trên, khi đọc cuốn sách của Matskêrôni về 
phép dựng hinh trong đó chỉ được dùng compa, cấm dùng 
thước, Napôlêông ra cho Matskêrôni (người Italia) bài toán 
sau đây : 

"Hãy chia một đường trồn đá cho thành bốn phần bằng 
nhau, mà không dùng đến thước kẻ. Vị trí tâm đường tròn cho 
trước". 


102 


VnMath.Com 


Cách giải : Từ một điểm A tùy ý trên đường tròn, với khẩu 


độ compa bằng bán kính đường tròn r, lấy các điểm B, C, D.` 


Dễ thấy AD là đường kính. 


S ABzÄcac2z^; 
Từ A và D với khẩu độ SH” LEN TU 
compa bằng AC, vẽ các cung z28 


cắt nhau ở M. 

Trong tam giác vuông 
AOM dễ dàng chứng mính 
được MO = r V2 và bằng 
cạnh hình vuông nội tiếp 
trong đường tròn. 

Với khẩu độ compa bằng 
MO = vV2 ta dễ dàng chia đường tròn thành 4 phần bằng 
nhau. 


VÒNG GIẤY QUÁI QUỶ CỦA MƠBIUS (MOEIIUS) 


Có nhiều sự kiện lớn về khoa học mà xuất phát điểm của nó 
là một phát hiện đơn giản ai cũng thấy, nhưng Ít người có "con 
mất toán học" để đề ra được thành một vấn đề khoa học 
nghiêm tức. 

Vòng giấy (Mơbius) là một ví dụ. 

Mơbius (nhà toán học Đức, 1790 - 1868) khi cắt một băng 
giấy (ví dụ kích thước 4cm x 25em) có nhận xét : 

Nếu dán mép AB trùng với mép DC ta được một mặt trụ, 
(một vòng giấy) nếu cắt vòng giấy theo đường MN, ta được 2 
vòng giấy rời ra. 


Vòng giấy có mặt ngoài, , Hải trên : 
mặt trong. (E2 GHI đ/` 
Z2 l 


Điều đó ai cúng thấy. 
Bây giờ ta tiến hành một ¿ 


cách dán mép khác: dán mép 
AB vào DC sao cho A trùng ^Í 


C, còn B trùng D, nghĩa là s7 


108 


c 


VnMath.Com 


phải lật đầu băng giấy AB, trước khi đán. Trước khí dán như 
thế nhớ đánh đấu mặt băng giấy (gạch sọc một bên chẳng hạn). 
Bạn sẽ được một vòng giấy có tính chất kì lạ sau đây : 
Vòng này chỉ có một mặt, nghĩa là một con kiến khi bắt 
đầu bò ở mặt gạch sọc dọc theo băng giấy, nó sẽ bò qua mặt 
không gạch sọc lức nào không hay, và cứ bò mãi thì nó lần 
lượt đi từ mặt này qua mặt kìa như bò trên một con đường vô 
tận, không biết đâu là mặt trong, 
đâu là mặt ngoài. 
Nếu cắt vòng giấy này theo đường 
chính giữa thì được 1 vèng dài gấp 
đôi vòng cũ 
Lại tiếp tục cắt vòng mới này 
theo đường chính giữa thì được hai: 
vòng móc vào nhau 
Các tính chất kì lạ của vòng Mơbius được ngành tôpô học 
nghiên cứu. 


TÁCTAIIA HAY CACĐANÔ ? HAY CÁ HAI ? 


Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 là bài toán đã được 
giải quyết tử thời Ai Cập cổ đại (tất nhiên hồi đó chưa có các 
kí hiệu toán học như hiện nay, mà các phép toán được miêu tả 
bằng lời đài đồng). 

Người Babilon cũng đã biết cách giải phương trình bậc hai 
ax2 + bx +e= 0. 

Nhưng mọi ý đồ giải phương trình bậc ba tổng quát dạng 
ax3 + 3bx2 + 3ex + d = 0 đều không đi đến kết quả. 

Có lẽ một trong những nguyên nhân là, cho đến đầu thế kỉ 
17, vẫn chưa có một hệ thống kí hiệu đại số (lũy thừa, căn 
số...) để giúp cho tư duy toán học được sáng sủa, tiết kiệm. Lời 
văn mô tả quan hệ giửa các đại lượng không giúp gì được cho 
tư duy toán học, mà chỉ làm rối thêm... 

Nói như vậy để thấy rằng việc tìm được phưởag pháp giải 


104 


VnMath.Com 


phương trình bậc ba - rồi sau đó bậc bốn - trong hoàn cảnh 
thiếu các kí hiệu cần thiết, là một việc rất đáng khâm phục, 
chẳng khác nào như việc giết hổ bằng tay không. 

Lịch sử quá trình nghiên cứu giải phương trình bậc ba mang 
nhiều kịch tính, có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, hay 
quay thành 1 bộ phím lịch sử nhứng phát mính toán học mà 
trong đó một nhân vật không thể thiếu là Táctalia. 

Vùng Brêsi của Italia, thế kỉ 16. Khi quân Pháp xâm 
lược tràn đến, mũi giáo của một tèn giặc đâm chết người cha 
và chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của Phôniana. Cậu bé sợ chết 
khiếp và từ đó bị bệnh nói lắp (cà lam). Táctalia, theo tiếng Ý, 
là người nói lắp, từ nay trở thành tên chính của Phôniana. 

'Táctalia không được học tập một cách đầy đủ, chính quy, hệ 
thống. Nhưng do có trí thông minh đặc biệt, lại cần cù, chịu 
khó, Táctalia đã tích lũy được một khối lượng kiến thức toán 
học khá vứng chắc. Cậu thích ngồi một mình, suy nghĩ về 
những bài toán hóc búa, trong đó có bài toán "Giải phương 
trình bậc ba tổng quát", là bài toán chiếm vị trí trung tâm của 
các vấn đề toán học thời Trung cổ. 

Thời đó người ta hay tổ chức những cuộc thí toán công 
khai, tại chỗ. Luật thí chưa được chặt chẽ lắm, cách chấm thi 
cũng còn tùy tiện, nhưng đó là những dịp để người tài thi thố 
tài năng, và người thắng cuộc được tôn vinh như những người 
hùng của đất nước. 

Táctalia thường là người chiến thắng trong các cuộc thi đó. 

Cuộc thi đấu với Phiôri. Năm 1535 trên đất Italia sùng 
đạo, có một người dân Bôlônhơ tên là Phiôri tuyên bố thách 
thức người tài trong nước thi đấu toán học. Phiôyi là ai ? Có 
quan hệ gì với vị giáo sư Đại học Tổng hợp Bôlônhơ Xơxipion 
đe] Pherô đã qua đời, người hình như đã nắm được bí mật 
phương pháp giải phương trình bậc ba ? 

Phải chàng vị giáo sư đã truyền cho Phiôri cách giải đó? 

Nếu vậy thì tình hình sẽ rất khó khăn... 

Táctalia nỗ lực hết mình khám phá bí mật cách giải. Và 
cuối cùng chiếc "chìa khóa vàng" đã nầm trong tay anh. 


105 


VnMath.Com 


Trong cuộc thi đấu Táctalia đã giải 30 hài do đối thủ ra cho 
tình trong hai giờ, trong khi đó đối thủ không giải được 
bài mào. 

Phương pháp của Táctalia tốt hơn, tuy chưa phải là phương 
pháp tổng quát nhất dẫn đến một công thức duy nhất. Đối với 
mỗi trường hợp Táctalia dùng một phương pháp riêng thích 
hợp, tuy chưa được hợp lí lắm, nhưng cúng dẫn đến kết quả 
đúng. Từ những kết quả riêng này, với những kí hiệu đại số, có 
thể suy ra phương pháp giải tổng quát các phương trình bậc ba 
biếu hiện trong một công thức duy nhất chứa các hệ số của ẩn 
BỐ, 

Tiếng đồn về "người nấm bí mật giải phương trình bậc ba" 
lam xa khắp nước Italia, đến tai nhà chiêm tính học, kiêm thầy 
thuốc nổi tiếng Giêrônimô Cacđanô. 

Giêrônimô Cacđanô 

#âây là một mẫu người đạc trưng của thời Trung cổ, vừa mê 
muội ; vừa cố chấp. 

Ông là tác giả cuốn "Nghệ thuật vĩ đại" xuất bản năm 1545 
trong đó có nói đến phương pháp giải phương trình bậc ba. 

Ông không cơi mình là nhà toán bọc, mà vẫn tự cho mình 
là nhà y học. Điều này được nói rõ trong cuốn "Về cuộc sống 
của tôi" do ông viết ra. Thời đó y bọc và “chiêm tính học" đi 
đôi với nhau. Người ta chữa bệnh bằng thuật chiêm tỉnh thần 
bí. Nhiều vị vua chúa ở châu Âu lúc đó đã phải mời Cacđanô 
vào cung điện riêng để nhờ chứa bệnh, vì ông được nổi tiếng là 
một nhà chiêm tỉnh học lỗi lạc. Huyền thoại kể rằng ông đã 
lập mên cuốn tử vi cơ đốc. Đó là một tội đáng bị nhà thờ đem 
thiêm trên giàn lửa, vì đã xúc phạm đến quyền uy tối cao của 
(Chúa trời. Chắc ông còn sống được là nhờ sự che chở của các 
vị Xei to mặt lớn", đã có lần nhờ ông chữa bệnh. 

đñuyền thoại cũng còn kế rằng Cacđanỏ đã lập cả tử ví của 
chính mình, tiên đoán được ngày chết của mình. Nhưng đấn 
mgày đó, ông không chết, để giữ uy tín, ông đã tự sát. Câu 
chuyện mày có lẽ là một hư cấu bao quanh tên tuổi mỘt con 
mgười mối tiếng thời Trung cổ. 


T06 


VnMath.Com 


Ta trở lại câu chuyện "Giải phương trình bậc ba". 

Tên tuổi Táctalia nổi tiếng lọt vào tai Cacđanô. Ông cố moi 
bí mật của Táctalia bằng mọi cách ; dụ dỗ, dọa đấm, thậm chí 
tìm mọi sơ hở để đánh cắp. 

Và không ai hiểu việc gì đã xảy ra, Cacđanô nấm được bí 
mật của Táctalia, công bố “phương pháp giải phương trinh bậc 
ba" trong cuốn sách của ông có tên là "Nghệ thuật vĩ đại” (Ars 
Magna). 

Phần nói về cách giãi này có chứ thích thêm : "Phương pháp 
này tác giả cúng đã được người bạn có uy tín lớn là Nicôlô 
Táctalia thông báo cho". : 

Vậy thì ai là tác giả của phương pháp giải ? 

Bằng chứng nào nói là Cacđanỏ đã ăn cấp bí mật của 
'Táctalia ? 

Táctalia công phẫn cho Cacdanô là một tên vỏ liêm sỉ, và lời 
chứ thích trên là một lời nhạo báng không thể tha thứ được. 
Táctalia sẽ dạy cho Cacđanô một bài học nhớ đời. 

Cuộc tranh luận lịch sử 

Quảng trường trước mặt nhà thờ Maria đông kín người chen 
nhau, chờ đợi cuộc tranh luận thú vị giửa một bên là Táctalia 
một bên là Cacđanô. Táctalia buộc tội Cacđanô đá "ăn cấp bí 
mật phương pháp giải phương trình bậc ba” của mình. 

Tiếc thay, Cacđanô vắng mặt, cử học trò của mình là 
Pherari đến tranh luận với Táctalia. 

Táctalia múi quặp, râu xoän, tóc hoa râm, có một vết sẹO 
dài dưới cầm, bước lên bục. 

Đối thủ là Pherari (thay mặt cho Cacđanô) trẻ, cập mất lừ 
đừ, có vẻ tự tin, cũng bước lén bục. Sau lưng Pherari là cả một 
đám "ủng hộ viên" hãng hái, đầy khí thế. 

Táctalia nhắc lại 13 năm trước đây ông đã thắng lợi như thế 
nào trước Phiôri, Cacđanô đã âm mưu đánh cắp phát mính của 
mình ra sao để ín trong cuốn “Nghệ thuật vĩ đại”. 

Càng nói Táctalia càng lúng túng vì bệnh nói lấp, khó khăn 
lắm ông mới trình bày được bài nói : 

“Trước đây tôi cú thách Cacđanô và học trò của ông ta thi 


107 


VnMath.Com 


đấu toán học. Tôi ra cho họ 31 bài, họ cũng ra cho tôi từng ấy 
bài. Thời hạn là 1ð ngày nhưng trong 7 ngày tôi đã giải xong, 
ín lời giải, chuyển về Milan. 5 tháng sau tôi mới nhận được lời 
giải của Cacđanô và Pherari. Như vậy là đã làm sai luật thi 
đấu. Và tệ hơn nữa, các lời giải của họ không đúng". 

Táctalia run run, rứt khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. 

Pherari bình tĩnh, hơi kiêu căng, trả lồi đối thủ : 

"Khi Táctalia tự nguyện trao cho thầy trò chúng tôi phát 
mỉnh của ông, thì chúng tôi có phải là kẻ lừa gạt không ? 

Hơn nửa phát minh của Táctalia - nếu đúng như vậy - lại 
được viết thành mật mã đưới dạng những vần thơ bí hiểm tối 
nghĩa. Còn phát mính của chúng tôi được viết rõ ràng, ai cũng 
thấy, công khai. Vậy thì ai là tác giả ? 

Thầy trò chúng tôi rất cao thượng khi đề cao òng 'Táctalia 
bằng lời chú thích bên cạnh phương pháp giải của chúng tôi..." 

Pherari rút sách ra đọc to lời chú thích ca ngợi Táctalia "là 
một tài năng hiếm có", phát minh của Táctalia là "món quà 
tặng của Đức Chúa Trời". 

Pherari nói tiếp, càng nói gàng hùng hồn, lôi cuốn : 

"Nếu chúng tôi ăn cấp cách giải đúng của Táctalia, thì tại 
Sao kết quả, theo Táctalia đánh giá, lại sai 3 

Như vậy phải chăng phát minh của Táctalia là sai ?" 

Đám đông "ủng hộ viên" của Pherari vỗ tay, reo hò... : 

Táctalia hoảng sợ, vì thấy cô độc giửa các công dân thành 
Milan đang bênh vực đồng hương đáng kính của họ. 

Tiếng hò hét át tiếng của Táctalia. Họ đòi thành lập "Hội 
đồng pháp quan" gồm các công dân giỏi Toán để xét xử. Nhưng 
Táctalia còn lạ gì đầu óc bè phái của họ ! 

Cảm thấy không còn được ai nghe, ai ủng hộ, không còn 
được an toàn, Táctalia rút lui có trật tự. 

Còn lại Pherari trên bục, say sưa thuyết trình về cơ học, về 
toán học, vê Acsimet, về chân lí thần thánh, thiêng liêng. 

Cuộc tranh luận kết thúc bằng thắng lợi của Pherari, "chàng 
thanh niên tươi trẻ với giọng nói dịu đàng và khuôn mặt tươi 
sáng,với những khả nang rộng mở và ý chí của một con quỹ". 


108 


VnMath.Com 


Gần 450 năm trôi qua, kể từ cuộc tranh luận năm 1548. Ai 
đúng ? Ai sai ? Chân lí thuộc về ai ? 

Hay mỗi người - Táctalia và Cacđanô - đều có góp công vào 
chân lí ? 

Dầu sao, công thức giải phương trình bậc ba, nếu chỉ lấy tên 
là "Công thức Cacdanô", cũng là một điều thiên vị, bất công. 

Sửa đổi lại điều bất công này như thế nào ? Đó là một điều 
vẫn chưa thấy ai thực hiện, không hiểu vì lí do gì. Nhiều khi 
chỉ vì thói quen. Đã gọi là "Công thức Cacdanô" thì không còn 
muốn gọi là "Công thức Táctalia - Cacđanô" nửa. 


BÀI TOÁN CỦA PLATÔN VỀ KHỐI LẬP PHƯƠNG HOA CƯƠNG 


Tục truyền rằng năm 439 trước Công lịch, tại Aten bệnh 
dịch đậu mùa hoành hành, giết hai nhiều người. Dân chúng đến 
hỏi ý kiến Platôn. Nhưng trước khi đến gặp nhà biền triết vĩ 
đại, họ đi cầu khẩn thần Apôlông. Thông qua nhà tiên trí ở 
Đenphi, thần ra lệnh phải tang thể tích bàn thờ hình lập 
phương bằng vàng lên gấp đôi. Vậy mỗi cạnh của hình lập 
phương cũ được tăng lên bao nhiêu lần để được hình lập 

. phương mới có thể tích gấp đôi ? 

Nên nhớ là hồi đó chưa có khái niệm về số vô tỉ. (Số thập 
phân vô hạn không tuần hoàn). 

Dân Aten không ai làm nổi việc đó (tất nhiên ! Vì làm sao 
vẽ được một đoạn bằng 3V2 a với a là độ đài cho trước). Platôn 
tất bực mình, cho rằng bất hạnh này là do dân chưa chịu học 
hình học, một khoa học ,ca0 quý H 

Nếu bài toán trên không giải được, thì bài toán sau đây giải 
được, và cũng gọi là bài toán khối lập phương của Platôn (do 
đó có người nhầm lẫn hai bài toán này với nhau). Bài toán thứ 
hai như sau : 


"Có một khối lập phương đồ sộ bằng đá hoa cương, được tạo 
thành bằng những khối lập phương nhỏ bơn. Khối lập phương 


109 


VnMath.Com 


lớn này được đặt trên một nền hình vuông, tạo thành bởi 
những hình vuông. 

Số khối lập phương nhỏ đúng bằng số hình vuông của nền. 
Vậy có bao nhiêu khối lập phương nhỏ ?" 

Vấn đề phải tìm hai số nguyên x và y mà x3= y2 & và Y 
# 1). Ta thấy 4.4.4 = 8.8 

Nếu x = 4, y = 8 thì không đúng với bức vẽ mô tả khối lập 
phương đó. Ta hãy dùng số x = 9 và y = 27 ta có 93 = 272, 

Vậy khối lập phương lớn có 93 = 729 khối lập phương nhỏ, 
và được đặt trên nền có 27 x 27 hình vuông. Đáp sế này khá 
hợp lí. 


KHẢ NẴNG HÌNH HỌC CỦA NHÀ VĂN MĨ EGA - PÔ 


(1809 - 1849) 

Nhà văn Mi Ega - Pô, tác giá những truyện kì dị nổi tiếng, 
khí viết chuyện rất chú ý đến tính "chính xác toán học". Ông 
không để cho trí tưởng tượng bay bổng làm mất tỉnh táo khi 
mô tả các quan hệ hình dạng và số lượng. Hơn thế nửa, ông 
còn khéo léo giải thích sự kiện bằng những suy luận toán học 
khá chặt chẽ, đáng phục. 

Ai cũng thấy một hiện tượng đặc biệt khi lên ecno : đường 
chân trời hình như được nâng lên cao hơn, trong khi phần đất 
đưới chân lại bị lõm xuống thành một lòng chảo. Hiện tượng 
này được Ega - Pô giải thích khéo léo trong truyện viễn tưởng 
“Cuộc phiêu lưu của Manxơ - Pophan'" ; 

Nhà phi hành (nhân vật người hùng của cuốn truyện) giải 
thích hiện tượng trên như sau : 

*...Đường thẳng hạ từ khí cầu của tôi xuống mặt đất sẽ tạo 
thành cạnh góc vuông của tam giác vuông mà đáy là đường kéo 
từ chân đường thẳng đứng đến chân trời, còn cạnh huyền là 
đường thẳng nối từ chân trời đến mắt tôi. Nhưng độ cao mà 
tôi đang bay (độ cao của khí cầu) thì nhỏ không đáng kế so với 
tầm nhìn, nói cách khác đáy và cạnh huyền của tam giác vuông 


110 


VnMath.Com 


tưởng tượng lớn hơn gấp bội cạnh thẳng đứng đến mức có thể 
coi cạnh đáy và cạnh huyền là song song nhau. Cho nên mọi 
điểm nằm đúng phía dưới nhà phí hành hình như bao giờ cũng 
ở thấp hơn chân trời. Do đó mà nảy sinh cảm giác mặt Trái 
Đất lôm xuống. Và cảm giác này vẫn tồn tại mái cho đến khi 
nào độ cao khí câu không lớn lắm, để đáy của tam giác và cạnh 
huyền không còn có vẻ như song song nửa”. 

Khi đọc đoạn văn trên, không ai nghĩ rằng nó được trích 
trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của một nhà văn, mà 
nghĩ rằng nó là một bài suy luận hình học của một nhà toán 
học ! 


ĐẾẾM VẾT THƯƠNG... ĂN TIỀN 


Một cuốn sách giáo khoa Toán của Nga, xuất bản năm 1786 
có cái tên dài kỉ lục : 

"Giáo trình đầy đủ về toán học do Ephim Vôichiakhôpxki 
học viên trường sĩ quan pháo binh, giáo viên toán đân sự biện 
soạn, có ích và thông dụng cho thanh niên và những người học 
toán” 

Trong cuốn đó có bài toán thưởng công độc đáo, mà đọc lên 
thấy đau lòng, ai oán cho thân phận nhứng người cầm súng 
trong chế độ Sa hoàng : "Để thưởng công cho một người lính 
hầu, người ta ban tặng cho anh ta 1 côpêch cho vết thương thứ 
nhất, 2 côpêch cho vết thương thứ hai, 4 côpêch cho vết thương 
thứ ba và v.v.... 

Theo tính toán thấy rằng người lính nhận được cá thây 6ðð 
rúp 35 côpêch tiền thưởng. Hỏi anh lính có bao nhiêu vết 
thương ?" 

Ta có "phương trình tính số vết thương" : 

65535= 1+2+922+21+....2%—! 
2-12 1 
— 3-1 
Vậy 2* = 65536 suy ra x = 16. 


=2 =1, 


111 


VnMath.Com 


Trả lời : Anh lính bầu bị 16 vết thương. 
(Không biết anh lính có còn lết nối đến nơi phát tiền 


thưởng không, và ta thử tính, số tiền thưởng lên đến bao nhiều 
thì anh lính khỏi phải đi lĩnh thưởng nứa !) 


TOÁN HỌC VÀ THƠ XUÂN DIỆU 
Thầy giáo cho học sinh đề bài bình luận văn học "Hãy bình 
luận các câu thơ sau đây của Xuân Diệu : 
Có một dạo ent ngồi xa anh quá 
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn 
Em ngồi gần anh lại thấy xa hơn 


(Xa cách)" 


Một học sinh lớp chuyên toán đã bình luận như sau : Trên 
trục số xÌÖx gọi tọa độ chỗ anh ngồi là a và tọa độ chỗ em 
ngồi là t. 


112 


VnMath.Com 


=— — ———t “ý 

Lai o + “% ba 

Gọi y là "khoảng cách trong trí tưởng tượng của anÌ. 
y= f() Œ là hàm số của t). 

Vì "em ngồi gần anh lại thấy xa hơn" nên t - a càng nhỏ thì 
y =  (t) càng lớn. 

Hàm số f (t) phải chăng có thể viết dưới dạng 


k x5 ¿ 
y=f(đ)= R trong đó k là hằng số # 0. 
-a 


Rõ ràng lim [ —]=» 
: ta Lm 
Nghe nói Xuân Diệu khi đọc bài bình luận này đã vỗ đùi 
đánh đét một cái, mà rằng : 
Trănt nănt trong cõi người ta 
Chữ tình, chữ toán khéo là hợp nhau. 


ĐÂY SỐ PHÂN KỲ : SỰ BỊA ĐẶT CỦA MA QUỶ 


Xét dãy số 1 ; -2; +4; —8; +16... 

Dãy này có tổng 5 = 1 ~2 + 4-8 + 16... 

Nếu viết 3 theo kiểu 8 = 1 + (—2 + 4) +(—-8 + 16)... 
=1+2+8+ l6..thì 

§ tiến tới + œ 

Nếu viết § theo kiểu § = (1 - 2) + (4 — 8) + (16 - 32) 
==1l1-4_- lõ... thì 

Š tiến tới ~ œ 

Vậy +©œ = —œ ? 

Lại xét dãy 1 ; 2; 4; 8 ; 16.... 

Tổng Q của dãy là Q=1+2+4+8...() 

Rõ ràng Q tiến tới + œ 

Nhân hai vế của (1) cho 2 ta có 

2Q=2+4+8+..=Q-l1 


118 


VnMath.Com 


Suy :a Q = - Ì 

Vậy + = —!7? 

Từ 1854 Riơman đã viết : "Nếu tổng của một dãy số thay 
đổi khi ta sắp xếp lại hay kết hợp các số hạng bằng các cách 
khác nhau thì đây đó gọi là hội tụ có điều kiện (hoặc hội tụ 
không tuyệt đối". Riơman đã chứng minh rằng, đối với dây số 
loại đó, thì có thế sắp xếp cho tổng của chúng bằng bất cứ số 
nào, kế cẢ + œ và — œ, 

Về nghịch lí + œ = — 1 Aben có viết : 

"Dãy phân kì - đó là sự bịa đặt của ma quỷ. Mọi chứng 
minh trên đãy đó phải hết sức thận trọng !”. 


114 


-  VnMath.Com ” 


THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO CHÍNH 


1. Đại số giải trí Perelman Nhà XB Mir Matxcơva 1990 
ø. Hình học giải trí Perelman Nhà XB Mir Matxcova 1989 
3. Không sợ toán học J.8edlácšk Đại học Sư phạm Qui Nhơn 1988 


4. Đến với Vương quốc kì lạ Nguyễn Việt Bắc Báo Khăn Quàng 
đỏ 1987 


_ 5. Ông Hoàng và người đầy tớ của khoa học Xuân Trung Nhà 


XB Kim Đồng 1980 
6. Các nhà toán học xuất sắc Bôrôđin 1987 
7. Toán học và chất lãng mạn Kôvanxôp Nhà XBKH và KT 1986 
8. Phương pháp luyện trí não Quang Minh Nhà XB Thông tin 
1991 


9. Những khả năng của con người (Bản tiếng Pháp) Pêkêlitx 
Nhà XB Mir 1977 


10. Fantaisies et pardoxes mathématiques E.P. Northop Dưnbd 
Paris 1961 

11. Đố vui toán học Xem Lôi đơ Nhà XB Đà Nẵng 1987 

19. Toán phát triển Nguyễn Minh Sử Nhà XB Đại Chứng 1971 

18. Toán học quan sát Nguyễn Minh Sử Nhà XB Đại Chúng 1971 

14. Danh nhân toán học Lê Hải Châu Nhà XBGD 1989 

15. Lịch sử hình học Văn Như Cương Nhà XBKH và KT 1977 

16. Khả năng và chắc chắc ÊminBoren Nhà XBKHKT 1969 

17. Một số quan điểm triết học trong toán học Rudavin Nhà XBGD " 
1979 

18. Sáng tạo toán học Pôlÿa Nhà XBGD 1975 

19. Lôgic vui Kônman NXBKH Matxcơva 1966 

91. Giới thiệu lịch sử toán học H. Ivơ Nhà XBKHKT 1993. 


115 


LH: cÔ ẤP Nà nấ 1% 4-1023 


`-'VhMath:Com 


MỤC LỤC h 

Trang { 

lời nói đầu 3 : 

Vài lời của tác giả 5 3 
Mèo hay chó chạy nhanh ñ § 
Chàng thợ giày vui tính ở Chicagô 8 

: Tháp Bècơn có bao nhiều bậc 9 l 
„ — Đồng hồ ngưng chạy lúc nào 11 
Niutơn 11 
50 người ăn một quá trứng đủ no 18 
Giôđép dùng toán cứu hai người : 14 
R Xemoen - Kônrét - Nhà thơ yêu toán Hà 
3 đồng đã biến đi đâu ? 17 
Mỗi nữ thần nhận bao nhiêu táo và hoa ? 18 
Đội quân của Harôn có bao nhiêu người ? 20 
Giải thưởng Phinxơ về toán 20 

Bài toán cổ “Con thuyền chờ lính qua sông” 9 ì 

: Ngựa và La 23 : 
Bài toán “Ba chị em ra chợ bán gà...” 24 
ụ Anhxtanh giải toán để dưỡng bệnh 25 

Xtenđan và bài toán của Ơle Là) : 
Gauxơ 29 
17 con ngựa l 

Chia gia tài : —.. -? 28 Ẳ 
hở Đêcác 31 
Bài toán 36 sĩ quan của Ơle 32 
Điôphang 33 
ị Bao nhiêu Ong ? 34 
: Acsimet 14 
Bài toán bán bò thiến mua cừu : 36 
Bộ sách sử của Hiumơ 37 
Quy tác LAivilơ 38 
Galoa 39 
Ẫ Anh mà đoán đúng thì em chịu liền 42 
Một bửa ốc sân miễn phí 43 
Nghịch tí Acnô Ăngtoan 44 
Số tiên mỗi mạt bằng nhau ? 45 
\ Toán học và quyền thừa kế 46 
Fecma 48 
Bức tượng Aben trên hai con bài lật ngửa 49 


Mác - Mahông - Ông tế của trò chơi Rubic 50 


VnMath.Com 


Ơle và “bài toán 7 chiếc cầu” ñãI 


Đuskin quá giàu tưởng tượng... 52 
“Truyền thuyết về trò chơi “Tháp Hà nội” 54 
Gògôn củng nhàm... ñ8 
Giữ kì lục 75 năm 57 
Phát hiện hành tinh “trên đầu ngọn bút” ña 
Toán học trong "Truyện phiêu lưu của Gulivơ” của Xuyft ñ9 
1ép - Tônxtôi và bài toán mua đất của Pakhôm 81 
Liuea “thử tài” các nhà bác học 63 
Main - Riđơ và chú bé thủy thú thông minh 65 
Bài toán mua ngựa 61 
Bài toán chấp hình hiêm hóc của T.E.Duđơnây 68 
Phương trình : “Em vợ ông ấy = Cậu chồng tôi” 69 
Đôi mắt thần cúa Menđêlêép 70 
Hàn Tin điểm bính 71 
Bài thơ toán về đàn ong 74 
Số z, câu chuyện không bao giờ củ 76 
Xin đừng thứ sức Galoa 78 
Bầy khi mấy con ? 79 
Hồ sâu bao nhiều ? 80 
Hai con chim bên bờ sông 8] 
Hoàng đế Ip - Ancudơ cân vàng 82 
Bài toán ba số 2 ở Ôđetxa 84 
Những “máy tính sống” ki lạ 84 
Nhà toán học cô lIran 88 
Đại biêu số 4387 - Buôcbaki là Ai ? 88 
Lebnit 89 
Độ đầy vết dầu loang 90 
Đại vàn hào Tônxtôi và bài toán “Hợn tác xã làm cẩ” 91 
Vua Ấn Độ và bàn cờ %2 
Lôgarit và chúc thư của Phơràngcơianh 94 
Lagrang 9 
le và nước đi của con mã 96 
8ố cá âm (~ 2 con cá) - Dự báo thiên tài Pôl - Đirắc 98 
Bài toán bò ăn có của Niutơn 100 
Toán học và chiếc váy phụ nữ 101 
Bài toán hình của Napôlêông 102 
Vòng giấy quái quy cua Mưbius 103 
Táctalia hay Cacđanô ? Hay ca hai ? 104 
Bài toán của Platôn về khối lập phương hoa cương 109 
há năng hình học của nhà văn Mỹ Ega - Pô 110 
Đếm vết thương ân tiền 11 
Toán học và thơ Xuân Diệu 112 


Dây số phân kì - Sự bịa đặt của ma quỷ 113 


